NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Chủ biên) 

TRẦN TRUNG NINH - ĐÀO ĐÌNH THỨC - LÊ XUÂN TRỌNG 

Bài tập 

HOÁ HỌC 







NGUYỄN XUÂN TRUỜNG (Chủ biên) 

TRẦN TRUNG NINH - ĐÀO ĐÌNH THÚC - LÊ XUÂN TRỌNG 


Bài tập 





.c 

io 


(Tái bản lần thứ năm) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC VIẺT NAM 





CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG SÁCH 


PTHH phương trình hoá học 

dd dung dịch 

xt xúc tác 

r rắn 

/ lỏng 

k khí 

đktc điều kiện tiêu chuẩn 

đp điện phân 

—» diện phân dung dịch có màng ngăn 

m.n 

dp nc ) điện phân nóng chảy 


Bản quyển thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01-201 l/CXB/817-1235/GD 


Mã số : CB008T1 





CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Chương 1. NGUYÊN TỬ 


Bài ỉ _ 

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


1 . 1 . Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị 
cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12. 

Số Avogađro được kí hiệu là N. 

N = 6,0221415.10 23 , thường lấy là 6,022.10 23 . 

a) Hãy tính khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12. 

b) Hãy típh sổ' nguyên tử có trong 1 g đồng vị cacbon-12. 

1 . 2 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u). 

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam. 

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị 
khối lượng nguyên tử u. 

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần 
khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử 
hiđro ra u. 

1 . 3 . Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng : 

m Be = 9,012u; m Q = 15,999u. 

Hãy tính các khối lượng đó ra gam. 


3 



1.4. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 g hiđro sẽ thu 
được 7,936 g oxi. 

Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp bao nhiêu lần khối lượng của 
một nguyên tử hiđro ? 

1.5. Khi phóng chùm tia a vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong 
khoảng 10 8 hạt a có một hạt gặp hạt nhân. 

a) Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với 
đường kính của nguyên tử. 

b) Với sự thừa nhận kết quả trên, hãy tính đường kính của nguyên tử nếu ta 
coi hạt nhân có kích thước như một quả bóng bàn có đường kính bằng 3 cm. 

1.6. Trong các hạt sau đây : 

A. electron B. proton c. nơtron, 

a) hạt nào mang điện tích dưcmg ? 

b) hạt nào mang điện tích âm ? 

c) hạt nào không mang điện tích ? 


Bài 2 __ 

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỔNG VỊ 

1 . 7 . Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số 
electron và số khối của các nguyên tử sau đây : 


??Na, 

13 r 

6 

19p 

9 r ’ 

35 Cl 

17^1 , 

^Ca. 

Trong các đồng vị 

A, *H 

sau đây : 

B. 2 H 


c. 3 h, 


a) đồng vị nào không có nơtron ? 

b) đổng vị nào có sô' nơtron gấp đôi số proton ? 


4 



1 . 9 . Khi cho hạt nhân 2 He bắn phá vào hạt nhân ị 4 N người ta thu được một 
proton và một hạt nhân X. 

Hỏi số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân z của hạt nhân X và hãy 
cho biết X là nguyên tố gì ? 

1 . 10 . a) Hãy cho biết khối lượng (tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử) và điện 
tích của nơtron (tính theo điện tích đơn vị). 

b) Khi cho hạt nhân 2 He bắn phá vào hạt nhân beri 4 Be, người ta thu 
được một nơtron và một hạt nhân Y. 

Hỏi số khối A và số đơn vị điện tích hạt nhân z của hạt nhân Y và hãy 
cho biết Y là nguyên tố gì ? 

1 . 11 . Thế nào là cacbon-12 ( 12 c hay^C) ? Hãy cho biết thành phần cấu tạo 
của nguyên tử cacbon-12. 

1 . 12 . Khi đưa khối khí đơteri (?h| lên một nhiệt độ cao (hàng triệu độ) thì do 

va chạm, từng cặp hai hạt nhân Ị 2 H j có thể kết hợp với nhau tạo thành hạt 
nhân mới (phản ứng nhiệt hạch). 

Hỏi số khối, số đơn vị điện tích hạt nhân của hạt nhân mới được hình 
thành và hãy cho biết đó là hạt nhân của nguyên tử gì ? 

1 . 13 . Gọi A là số khối của hạt nhân nguyên tử. Bán kính R của hạt nhân được 
tính gần đúng bằng hệ thức : 

R = T 0 ỰÃ (= r 0 A 1/3 ) 

với r 0 = 1,2.10 13 cm. 

Hãy tính khối lượng riêng của hạt nhân và cho biết khối lượng riêng đó có 
phụ thuộc vào số khối không ? (Coi nguyên tử khối trùng với số khối). 

1 . 14 . Hiđro có các đồng vị : 'h, 2 H và oxi có các đồng vị : 16 0, 17 0, 18 0. 

Hãy viết công thức của các loại phân tử nước khác nhau. 


5 



1 . 15 . Ba nguyên tử X, Y, z có số proton và số nơtron như sau : 

X : 20 proton và 20 nơtron, 

Y : 18 proton và 22 nơtron, 
z : 20 proton và 22 nơtron. 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

a) Những nguyên tử sau đây là các đồng vị của cùng một nguyên tố : 

A. X, Y. B. X, z. c. Y, z. 

b) Những nguyên tử có cùng số khối là 

A. X, Y. B. X, z. c. Y, z. 

1 . 16 . Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị : 

35 C1 có nguyên tử khối là 34,97. 

37 C1 có nguyên tử khối là 36,97. 

Biết rằng đồng vị 35 C1 chiếm 75,77%, hãy tính nguyên tử khối trung bình 
của clo tự nhiên. 

1 . 17 . Cacbon tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12 c và 13 c, trong đó đồng vị 
12 c chiếm 98,9%. 

Biết rằng đồng vị c có nguyên tử khối bằng 13,0034, đồng vị c có 
nguyên tử khối bằng 12, nguyên tử khối trung bình của cacbon là 
A. 12,150. B. 12,011. c. 12,512. 

Chọn đáp án đúng. 

1 . 18 . Các đồng vị của hiđro tồn tại trong tự nhiên chủ yếu là Ịh và 2 H. 

Đồng vị thứ ba 3 H có thành phần không đáng kể. Coi các đồng vị trên 

có nguyên tử khối tương ứng là 1 và 2 ; nguyên tử khối trung bình của 
hiđro tự nhiên là 1,008. Hãy tính thành phần phần trăm sô' nguyên tử của 

hai đồng vị Ịh và 2 H . 


6 



Bài 3 _ 

LUYỆN TẬP : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


1.19. Dưới đây là thành phần phần trăm của các đồng vị thuộc hai nguyên tố 
18 Ar và ]9 K. 


40 Ar 

18 ™ 

36 Ar 

18 Ar 

38 Ar • 
18™ ’ 

39 

19 K 

41 v 

19 K 

40 Ịjr 

ịọK 

99,60 

0,34 

0,06 ; 

93,26 

6,73 

0,01 


a) Hãy tính nguyên tử khối trung bình của Ar và K (một cách gần đúng 
coi nguyên tử khối của các đồng vị trùng với số khối của chúng). 

b) Trong trường hợp này hãy giải thích tại sao Ar có số đơn vị điện tích 
hạt nhân (số thứ tự) nhỏ hơn K mà lại có nguyên tử khối lớn hơn ? 

1.20. a) Khối lượng mol nguyên tử là gì ? 

b) Hãy cho biết quan hệ giữa nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử. 
Cho thí dụ cụ thể. 

1.21. Khi điện phân 75,97 g NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu 
được 29,89 g Na (natri kim loại). Hãy xác định nguyên tử khối của clo 
(cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99). 

1.22. Liti có 2 đồng vị : 7 Li, 6 Li. Clo có 2 đồng vị : 35 C1, 37 C1. 

Hãy viết công thức của các loại phân tử liti clorua khác nhau. 

1.23. Liti trong tự nhiên có hai đồng vị : 

7 Li (có nguyên tử khối coi là bằng 7) chiếm 92,5% ; 

6 Li (có nguyên tử khối coi là bằng 6) chiếm 7,5%. 

Hãy tính nguyên tử khối trung bình của liti. 

1.24. Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây không đúng ? 

A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 

B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 
c. Chỉ có nguyên tử oxi mới có 8 electron. 


7 



Bài 4 

CẤU TẠO Vỏ NGUYÊN TỬ 

1.25. Hãy cho biết điều khẳng định nào dưới đây là dúng ? 

A. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng số electron. 

B. Trong một nguyên tử thì số nơtron luôn luôn bằng sô' proton. 
c. Trong một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron. 

1.26. Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z VỚỊ số proton, với 
số electron, với số thứ tự (của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn). 

1.27. Số electron có trong nguyên tử clo (Z = 17) là 

A. 35. B. 18. c. 17. D. 16. 

Chọn đáp án đúng. 

1.28. Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) 
n = 1, 2, 3, 4, ... và được đặt tên bằng các chữ cái. 

a) Hãy ghi tên lớp electron ứng với các lớp n = l,n = 2, n = 3,n = 4. 

b) Hãy sắp xếp các lớp đó theo thứ tự từ trong ra ngoài. 

1.29. Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n (n = 1, 2, 3, 4,...) đặc trưng cho 
lớp electron và số phân lớp trong mỗi lớp. 

1.30. Hãy cho biết lớp M có mấy phân lớp ? 

A. 1 phân lớp. B. 2 phân lớp. c. 3 phân lớp. D. 4 phân lớp. 

Chọn đáp án đúng. 

1.31. a) Hãy cho biết tên các phân lớp thuộc lớp N. 

b) Sắp xếp các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng 
tương ứng. 

1.32. Hãy cho biết số electron tối đa có thể phân bố trên : 

- phân lớp s. 

- phân lớp p. 

- phân lớp d. 

- phân lớp f. 

Hãy cho nhận xét về quy luật của các số electron tối đa đó. 


8 



1.33. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số nguyên n đặc trưng cho các lớp và sô' 
electron tối đa trên lớp tương ứng. 

b) Hãy cho biết sô electron tôi đa trên các lớp K, L, M. 

c) Tượng trưng mỗi lớp electron bằng một đường tròn và mỗi electron 
bằng một chấm, hãy vẽ sơ đồ mô tả số electron tối đa trên các lớp K, L, M. 

1.34. SỐ electron tối đa có thể phân bố trên lớp o (n = 5) là 

A. 25. B. 30. c. 40. D. 45. E. 50. 

Chọn đáp án đúng. 

1.35. Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần 
của các mức năng lượng tương ứng. 


Bài 5 _ 

CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


1.36. Hãy viết kí hiệu của tất cả các phân lớp thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N. 

Hãy viết kí hiệu của các phân lớp đó theo thứ tự tăng dần của các mức 
năng lượng. 

Cho nhận xét về thứ tự các mức năng lượng. 

1.37. Hãy cho biết thế nào là cấu hình electron của nguyên tử và cách viết cấu 
hình đó. 

1.38. Hãy cho biết nguyên tắc phân bố các electron trên các lớp và phân lớp 
(khi nguyên tử ở trạng thái cơ bản). 

1.39. Hãy viết cấu hình electron của neon (Ne), z = 10 và agon (Ar), z = 18. * 

Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử trên và đặc 
điểm về tính chất hoá học của chúng. 


1.40. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : 
liti (Li), z = 3 ; beri (Be), z = 4 ; 


nhôm (Al), z = 13. 


9 



Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. 
Các nguyên tô tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại hay 
phi kim ? 

1.41. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : 

oxi (O), z = 8 ; flo (F), z = 9 ; nitơ (N), z = 7. 

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. 
Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại 
hay phi kim ? 

1.42. a) Tại sao trong nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản, một electron duy 
nhất lại phân bố trên phân lớp ls ? 

b) Tại sao trong nguyên tử liti ở trạng thái cơ bản, 2 electron phân bố trên 
phân lớp ls và electron thứ ba phân bố trên phân lớp 2s ? 

1.43. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : 

hiđro (H), z = 1 ; liti (Li), z = 3 ; natri (Na), z = 11 . 

Cho nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. 

1.44. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử có z = 3 đến z = 10 và nhận 
xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' trong 
dãy đó. 

1.45. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử kali (K), z = 19. Cho nhận xét 
về số electron thuộc lớp ngoài cùng. 

1.46. Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

2 2/> 3 

a) ls 2s 2p là cấu hình electron nguyên tử của 

A. B. B. c. c. N. D. o. 

b) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 là cấu hình electron nguyên tử của 

A. Na. B. Ạl. c. Si. D. Cl. 

c) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 là cấu hình electron nguyên tử của 

A. Cl. B. Ar. c. K. D. Ca. 


10 



Bài ó 


LUYỆN TẬP : CẤU TẠO vỏ NGUYÊN TỬ 


1.47. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16. 

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ? 

b) Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó. 

c) Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử đó có bao nhiêu electron, đó là 
những electron gì ? 

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim ? 

1.48. Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ? 

1.49. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau : 

A. ls^s^p 1 B. 1s 2 2s 2 c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố s ? 

1.50. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau : 

A. ls 2 2s 2 2p 1 B. 1s 2 2s 2 c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . 

a) Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố p ? 

b) Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố d ? 

1.51. Trong một nguyên tử, tổng số các hạt : proton, nơtron và electron là 28. 
Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một. 

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử. 

b) Hãy cho biết số khối của hạt nhân. 

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử. 

d) Hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố nào ? 

1.52. Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có sô 
electron lần lượt bằng : 

a ) 3 b) 5 c) 6 d) 8. 

1.53. Điện tích của electron q e = -l,602.10“ 19 c (culông). Hãy tính điện tích 
của hạt nhân nguyên tử cacbon ra đơn vị culông. 


11 



1.54. Urani có hai đồng vị chính là 92 5 u và 92 8 u. Hãy cho biết số nơtron trong 
mỗi loại đồng vị đó. 

1.55. Nguyên tử photpho có khối lượng m = 30,98u. 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

a) Số khối hạt nhân của photpho là 

A. 30,98. B. 31. c. 30,98 g/mol. 

b) Nguyên tử khối của p là I 

A. 30,98. B. 31. c. 30,98 g/mol. 

c) Khối lượng mol nguyên tử của p là 

A. 30,98. B. 31. c. 30,98 g/mol. 

1.56. Cho biết số Avogadro N = 6,022.10 23 . 

a) Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ? 

b) Biết rằng 10 mol nhôm có khối lượng bằng 269,7 g, hãy tính khối 
lượng mol nguyên tử của nhôm. 

1.57. Liti tự nhiên có hai đồng vị : ]lĩ và 3 L 1 . 

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94. 

Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ? 

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối). 

1.58. Brom có 2 đồng vị : ^Br, hàm lượng 50,7% ; 35 Br, hàm lượng 49,3% 
(so với tổng khối lượng của brom tự nhiên). 

Hãy tính nguyên tử khối trung bình A của brom. 

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối). 


12 



Chương 2. BẢNG TUÂN hoàn các nguyên Tố 
HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUAN hoàn 

Bài 7 ____ 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.1. a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ? 

b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ? 

c) Chu kì 6 có bao nhiêu nguyên tố ? 

d) Các chu kì nào là các chu kì nhỏ (ngắn) ? Các chu kì nào là các chu kì 
lớn (dài) ? 

2.2. Các nguyên tố hiđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và 
He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron ? 

2.3. Các nguyên tố Li, Be, B, c, N, o, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron 
ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron ? 

2.4. Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, p, s, Cl, Ar thuộc chu kì 3. 

Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là 

A. 3. B. 10. c. 8 . D. 20 

Chọn đáp án đúng. 

2.5. Các chu kì đểu được bắt đầu bằng các nguyên tố gì và được kết thúc bằng 
các nguyên tố gì ? 

2.6. a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm vằ các nhóm đánh 
số như thế nào ? 

b) Nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một cột có đặc điểm gì ? 

2.7. a) Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì ? 

b) Khối các nguyên tố p gồm các nhóm nào ? 

c) Khối các nguyên tố d gồm các nhóm nào ? 

d) Khối các nguyên tô' f gồm các nguyên tố nào ? 


13 



Bài 8 


Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 


2.8. Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron của lớp nào 
trong nguyên tử quyết định tính chất hoá học của nguyên tố đó ? Các 
electron ở lớp ngoài cùng có phải là các electron hoá trị không ? Hãy cho 
một thí dụ. 

2.9. Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và sô' electron ở lớp 
ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm. 

Nitơ (N) thuộc chu kì 2, nhóm VA, hãy viết cấu hình electron của lớp 
ngoài cùng. 

2.10. Heli (He) chỉ có 2 electron ở lớp ngoài cùng, tại sao heli lại được xếp vào 
nhóm VIIIA ? 

2.11. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' thuộc 
nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). 

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các 
nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tô' 
tương ứng. 

2.12. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc 
nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). 

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các 
nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tô' 
tương ứng. 

2.13. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' thuộc 
nhóm VIIA : Ho (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At). 

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các 
nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tô' 
tương ứng. 

2.14. Hãy cho biết nguyên nhân sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tô. 


14 



2.15. Nguyên tử của nguyên tô X có cấu hình electron : ls 2s 2p . 

Hãy cho biết sô thứ tự của nguyên tô X. Trong bảng tuân hoàn, X thuộc 
chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tô' thuộc nhóm này có 
tên chung là gì ? 

2.16. Một nguyên tô' có sô' thứ tự z = 11. 

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tô' đó và từ cấu hình 
electron hãy cho biết nguyên tô' đó thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm 
nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ? 

2.17. Nguyên tố X có số thứ tự z = 8. 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

a) Nguyên tử của nguyên tô' X có cấu hình electron là 

A. ls 2 2s 2 2p 3 . B. ls 2 2s‘2p 5 . 

c. ls’ 2s 2 2p 5 . D. ls 2 2s 2 2p 4 . 

b) Nguyên tố X thuộc chu kì 

A. 1. B. 2. c. 3 D. 4. 

c) Nguyên tố X thuộc nhóm 

A. IA. B. IIA. c. VIA. D. IVA. 

2.18. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. 

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 . B. ls 2 2s 2 2p 6 . 

c. ls 2 2s 2 2p 5 3p 4 . D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.19. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

a) Sô' electron lớp ngoài cùng của X là 

A. 3. B. 2. c. 6. D. 5. 

b) X thuộc chu kì 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. E. 5. 

c) X thuộc nhóm 

A. IA. B. VA. c. IIIA. D. IVA. 

15 



Bài 9 


Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC. 

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

2.20. Xét các nguyên tô' thuộc các nhóm A. 

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân thì sô' electron hoá trị biến thiên thế nào ? 

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' 
thuộc chu kì 2. 

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì sô' electron hoá trị 
biến thiên thê' nào ? 

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tô' 
thuộc nhóm IA. 

2.21. Xét các nguyên tô' thuộc các nhóm A. 

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử biến thiên thê' nào ? Giải thích. 

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử 
biến thiên thê' nào ? Giải thích. 

2.22. Xét các nguyên tô' thuộc các nhóm A. 

a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các 
nguyên tử biến thiên thê' nào (không xét các khí hiếm) ? Giải thích. 

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới, độ âm điện của các 
nguyên tử biến thiên thê' nào ? Giải thích. 

2.23. Theo quy luật biến thiên độ âm điện trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của 
nguyên tô' nào có độ âm điện lớn nhất (không xét các khí hiếm) ? Tại sao ? 

2.24. Hãy sắp xếp các nguyên tô' sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính 
nguyên tử : Cl, Al, Na, p, F. 


16 



2.25. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của 
nguyên tử : Cl, Al, Na, p, F. 

2.26. Dãy nguyên tố nào sau dây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính 
nguyên tử ? 

A. Be, F, o, c, Mg. B. Mg, Be, c, o, F. 

c. F, o, c, Be, Mg. D. F, Be, c, Mg, o. 

2.27. Trong các nguyên tố sau đây : 

A. AI B. p c. s Đ. K E. Na, 

nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính lớn nhất ? 

2.28. Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiểu tăng dần độ âm điện của 
nguyên tử ? 

A. Li, F, N, Na, c. B. F, Li, Na, c, N. 

c. Na, Li, c, N, F. D. N, F, Li, c, Na. 

2.29. Trong các nguyên tố sau đây : 

A. B B. N c. o D. Mg E. Ca, 

nguyên tử của nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất ? 

2.30. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính kim loại và tính phi kim của một 
nguyên tố. 

b) Hãy cho biết sự biến thiên tính kim loại và tính phi kim của các nguyên 
tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (chỉ xét các nguyên tố 
thuộc các nhóm A). 

2.31. a) Hãy cho biết quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của một nguyên tố. 

b) Hãy cho biết quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và sự biến đổi tính 
phi kim của các nguyên tố (thuộc các nhóm A) trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. 

2.32. Hãy viết công thức oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 2 và các 
nguyên tô' thuộc chu kì 3. 

2.33. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và 
hiđroxit của các nguyên tố biến thiên như thế nào ? 


2,BT HÓA10.C - A 


17 



Bài 10 


Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


2.34. Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA. 

a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X. 

b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. 

c) Nguyên tử X có mấy lóp electron và bao nhiêu electron ỏ lóp ngoài cùng ? 

2.35. Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . 

a) Hỏi sô' proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng 
tuần hoàn ? 

b) Hỏi số lóp electron và số electron ở lớp ngoài cùng ? 

c) Nguyên tố X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? 

2.36. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim 
loại điển hình là nhóm 

A. IIIA. B. VA. c. VIIA. D.IA. E. IVA. 

Chọn đằp án đúng. 

2.37. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim 
điển hình là nhóm 

A. IA. B. IIA . c. VIIA. D. VA. E. IIIA. 

Chọn đáp án đúng. 

2.38. Chọn câu phát biểu đúng : 

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, Fr, 
không bền) thì 

a) nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là 

A. hiđro (H). B. beri (Be), 

c. xesi (Cs). D. photpho (P). 

b) nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là 

A. flo (F). B. brom (Br). 

c. photpho (P). D. iot (I). 

2.39. a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), z = 12, với nguyên tô' đứng 
trước : natri (Na), z = 11, và nguyên tô' đứng sau : nhôm (Al), z = 13. 


18 


2.BT HÓA 1 o.c - B 



b) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), z = 12, với nguyên tố đứng 
trên (trong cùng một nhóm) : beri (Be), z = 4, và nguyên tố đứng dưới : 
canxi (Ca), z = 20. 

2.40. Nguyên tố X hợp với H cho hợp chất XH 4 . Oxit cao nhất của nó chứa 
53,3% oxi về khối lượng. 

a) Hỏi số khối của X (coi số khối trùng với nguyên tử khối). 

b) X là nguyên tố nào ? 


Bài 11 _ 

LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN Đổi 
TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 


2.41. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 
thuộc chu kì 3. 

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), AI (Z = 13), Si(Z=14), 

p (Z = 15), S(Z=16), C1 (Z = 17). 

2.42. Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố 
thuộc nhóm IIA. 

Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr(Z = 38), 

Ba (Z = 56), Ra (Z = 88). 

2.43. Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu 
kì nhỏ không ? 

2.44. Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị : n B, nguyên tử khối coi là 
bằng 11, thành phần 80,1% ; 10 B, nguyên tử khối coi là bằng 10, thành 
phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tô bo trong 
tự nhiên. 

2.45. Một nguyên tô' X ở nhóm VIA, chu kì 3. 

a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tô X. 

b) Hãy cho biêt sô thứ tự của nguyên tô X trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. 


19 



2.46. Nguyên tô X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử là 3s 2 3p 6 . 

a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử (đầy đủ) của X. 

b) Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. 

2.47. Trong các nguyên tố sau đây : 

A. o B. F c. B D. N E. Al. 

nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính lớn nhất ? 

2.48. Cho các nguyên tố : Ca, c, F, o, Be. 

a) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của 
nguyên tử ? 

A. c, F, Ca, o, Be. B. Ca, Be, c, o, F. 

c. F, o, c, Be, Ca. D. o, c, F, Ca, Be. 

b) Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính 
nguyên tử ? 

A. c, F, o, Be, Ca. B. Ca, Be, c, o, F. 

c. F, c, o, Ca, Be. D. F, o, c, Be, Ca. 

2.49. a) So sánh tính phi kim của Si (Z = 14) với AI (Z = 13) và p (Z = 15). 

b) So sánh tính phi kim của Si (Z = 14) với c (Z - 6) và Ge (Z = 32). 

2.50. Khối lượng của nguyên tử beri (Be) bằng 9,012u. 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

a) Nguyên tử khối của beri bằng 

A. 9. B. 9,012. c. 9,012 g/mol. 

b) Số khối hạt nhân nguyên tử beri bằng 

A. 9. B. 9,012. c. 9,012 g/mol. 

c) Khối lượng mol nguyên tử beri bằng 

A. 9. B. 9,012. c. 9,012 g/mol. 


20 



Chương 3. LIEN KET HOA HỌC 


Bài 12 _ 

LIÊN KẾT ION - TINH THE ION 

3.1. Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng 
bao nhiêu ? 

Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó ? 

3.2. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số proton và số electron trong nguyên tử. 
Tại sao nguyên tử lại trung hoà điện ? 

b) Khi nguyên tử nhận thêm hay nhường đi một số electron thì phần tử 
còn lại có mang điện tích không và được gọi là gì ? 

3.3. Nguyên tử liti (Z = 3) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron ? 

Khi nhường đi một electron thì ion được hình thành mang điện tích dương 
hay âm ? 

Ion đó thuộc loại ion gì ? Cho biết tên của ion đó. 

Hãy viết phương trình diễn tả quá trình hình thành ion nói trên. 

3.4. Nguyên tử flo (Z = 9) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron ? 

Khi nhận thêm một electron thì ion được hình thành mang điện tích dương 
hay âm ? 

Ion đó thuộc loại ion gì ? Cho biết tên của ion đó. 

Hãy viết phương trình diễn tả quá trình hình thành ion nói trên. 

3.5. Hãy viết các phương trình diễn tả sự hình thành các ion sau : 

Na + , Mg 2+ , Al 3+ , cf, o 2- , s 2 ~. 

3.6. Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ 
nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron ? Cho thí dụ. 


21 



3.7. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : Al, Mg, Na, Ne. 
Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử Al, Mg, Na, mỗi nguyên tử 
nhường mấy electron thì có cấu hình electron giống như của khí hiếm Ne. 
Hãy cho biết tại sao các nguyên tử kim loại lại có khuynh hướng'nhường 
electron để trở thành các ion dương ? 

3.8. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : o, F, Ne. 
Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử o, F, mỗi nguyên tử nhận 
thêm mấy electron thì có cấu hình electron giống như của khí hiếm Ne 
đứng sau. 

Hãy cho biết tại sao các nguyên tử phi kim lại có khuynh hướng nhân 
thêm electron để trở thành các ion âm ? 

3.9. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron 
của các cation : Be 2+ , Li + . 

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên 
tử của He và cho nhận xét. 

3.10. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron 
của các cation : Ca 2+ , K + . 

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên 
tử của Ar và cho nhận xét. 

3.11. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron 
của các anion : s , C1 . 

Hãy so sánh cấu hình electron của các anion đó với cấu hình electron 
nguyên tử của Ar và cho nhận xét. 

3.12. a) Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho clo (thường ở dạng Cl 2 ) 
tác dụng với natri và hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân 
tử NaCl. 

b) Hãy cho biết thế nào là liên kết ion và bản chất lực liên kết ion là gì ? 

3.13. a) Tại sao các hợp chất ion lại thường tồn tại ở trạng thái tinh thể ? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạng tinh thể NaCl và hãy mô tả sự phân bô' các ion 
trong mạng tinh thể đó. 

3.14. Hãy cho biết tính chất chung của các hợp chất ion. 


22 



Bài 13 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


3.15. a) Hãy giải thích sự liên kết giữa hai nguyên tử H tạo thành phân tử H 2 , 
giữa hai nguyên tử C1 tạo thành phân tử Cl 2 . 

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị ? 

3.16. a) Hãy biểu diễn các liên kết trong các phân tử H 2 , Cl 2 , N 2 bằng công thức 
electron và bằng công thức cấu tạo. 

b) Hãy cho biết thế nào là liên kết đơn, thế nào là liên kết ba, cho thí dụ. 

3.17. a) Thế nào là liên kết cộng hoá trị không phân cực (không cực) ? 

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp 
hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron. 

3.18. Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic (C0 2 ). 

3.19. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử H 2 0, 
NH 3 (không cần chú ý đến cấu trúc không gian). 

3.20. Hãy cho biết tính chất chung của các chất có liên kết cộng hoá trị. 

3.21. Hãy cho biết quan hệ giữa độ âm điện và sự hình thành liên kết ion, liên 
kết cộng hoá trị. 

3.22. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau : 

Br 2 , CH 4 , H 2 0, NH 3 , C 2 H 6 . 

3.23. Trong các hợp chất sau đây : 

A. LiCl, B. NaF, c. KBr, D. CaF 2 , E. CC1 4 , 

hợp chất nào có liên kết cộng hoá trị ? 


23 



E. CsF, 


3.24. Trong các hợp chất sau đây : 

A. HC1, B. H 2 0, c. NH 3 , D. CC1 4 , 

hợp chất nào là hợp chất ion ? 

3.25. Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm những nguyên tố nào ? 

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm này có bao nhiêu electron 
hoá trị ? 

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thuộc nhóm này liên kết với 
nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử phải góp bao nhiêu electron, tạo 
thành mấy liên kết, tại sao ? Cho thí dụ. 

3.26. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo đúng của hợp chất C 3 H 6 ? 

H H H H H H 

III III 

A. H - c =C- C- H B. H - c =C- C- H 

I 1 

H H 

H H H 

I I I 

c. H - c = c = C- H 

1 

H 

3.27. Công thức electron đúng của hợp chất PH 3 là 

A. H : p : H B. H:P:H c. H : p : H 

H H H 

Chọn đáp án đúng. 

3.28. Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất: 

CH 4 , C0 2 , CịH 6 , c 2 h 2 , c 2 h 4 . 

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? 
Tại sao ? 

3.29. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất: H 2 , HC1, HBr, NH 3 . 

Trong các chất trên, hiđro có thể tham gia mấy liên kết cộng hoá trị ? 
Tại sao ? 

3.30. Trong số các chất sau đây : 

Cl 2 , CaO, CsF, H 2 0, HC1, 
chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hoá trị ? 


24 



Bài 14 


TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THE PHÂN TỬ 

3.31. a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ? 

b) Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử. 

c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử. 

d) Hãy cho biết tính chất chung của các tinh thể nguyên tử. 

3.32. a) Tinh thể kim cương được cấu tạo từ những nguyên tử gì ? 

b) Hãy cho biết đặc điểm về liên kết và cấu trúc của các nguyên tử trong 
tinh thể kim cương. 

3.33. a) Tinh thể phân tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ? 

b) Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể phân tử. 

c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể phân tử. 

d) Hãy cho biết các tính chất chung của các tinh thể phân tử. 

3.34. Trong các tinh thể sau đây : iot, băng phiến, kim cương, nước đá, silic, 
tinh thể nào là tinh thể nguyên tử, tinh thể nào là tinh thể phân tử ? 

3.35. Hãy cho biết đặc điểm về cấu trúc và liên kết trong tinh thể iot. 


Bài 15 

HOÁ TRỊ VẢ SỐ OXI HOÁ 

3.36. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất íon được gọi là gì ? 

b) Hãy so sánh hoá trị của các kim loại trong các hợp chất : NaCl, CaF 2 . 

3.37. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi 
là gì? 

b) Hãy so sánh hoá trị của oxi (O) và của nitơ (N) trong các hợp chất : 

H 2 0, nh 3 . 

3.38. a) Hãy cho biết quan hệ giữa số liên kết cộng hoá trị của một nguyên tử 
trong phân tử và cộng hoá trị của nguyên tô tương ứng. 

b) Hãy viêt công thức cấu tạo của NHj và cho biết cộng hoá trị của nitơ 
trong hợp chất đó. 


25 



3.39. Hay viết công thức cấu tạo của các hợp chất: C0 2 , C 2 H 6 , C 3 Hg, HCHO. 

Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất đó. 

3.40. a) Hãy cho biết số oxi hoá của các nguyên tô' : H, N, o, Na, Ca trong các 
đơn chất H 2 , N 2 , 0 2 , Na, Ca. 

b) Hãy cho biết tổng số số oxi hoá của các nguyên tử oxi và hiđro trong 
phân tử H 2 0. 

3.41. Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong các hợp chất sau đây : 

HC1, HF, H 2 0, CH 4 , NaH, KH, MgH 2 , CaH 2 , CsH. 

3.42. Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau : 

HCl, Cl 2 , C1 2 0, C1 2 0 3 , C1 2 0 5 , C1 2 0 7 . 

3.43. Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây : 

CH 4 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , HCHO, HCOOH. 

3.44. Số oxi hoá của mangan (Mn) trong hợp chất KMn0 4 là 

A.+1. B.-1. c. -5. D.+7. E.-7. 

Chọn đáp án đúng. 


Bài ló _ 

LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

3.45. Số oxi hoá của clo (Cl) trong hợp chất HC10 3 là 

A. +1. B. -2. c.+6. D. +5. E. +7. 

Chọn đáp án đúng. 

3.46. Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất K 2 Cr 2 0 7 . 

3.47. Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong hợp chất H 2 S0 4 . 

3.48. Số oxi hoá của nitơ trong N0 2 , N0 3 , NH 3 lần lượt là : 

A. -3,+3,+5. B. +3,-3,-5. 

c. +3,+5,-3. D. +4,+6,+3. 

Chọn đáp án đúng. 


26 



3.49. Sô oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong H 2 S, S0 2 , SO 3 , SO 4 lân lượt là : 

A. 0, +4, +3, + 8 . B. -2, +4, + 6 , + 8 . 

c. -2,+4,+4,+ 6 . D- +2,+ 4 ,+ 8 ,+10. 

Chọn đáp án đúng. 

3.50. Số oxi hoá của Mn trong các đơn chất, hợp chất và ion sau đây : Mn, MnO, 
MnCl 4 , MnOỊ lần lượt là : 

A. +2 , —2, —4, + 8 . B. 0, +2, +4, +7. 

c. 0, - 2 , -4, -7. D. 0, + 2 , -4, -7. 

Chọn đáp án đúng. 

3.51. Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết hoá học trong các tinh thể ion, tinh 
thể nguyên tử và tinh thể phân tử. 

3.52. Hãy cho biết sự khác nhau về các cấu tử (các hạt tạo nên tinh thể) trong 
tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

3.53. Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể 
phân tử. 

3.54. Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử : N 2 , CH 4 , NH 3 , H 2 0. 

Dựa vào quy tắc biến thiên độ âm điện của các nguyên tố trong một 
chu kì, hãy cho biết trong các phân tử nói trên, phân tử nào có liên kết 
không phân cực, phân tử nào có liên kết phân cực mạnh nhất. 

3.55. Cho dãy oxit sau đây : 

Na 2 0, MgO, A1 2 0 3 , Si0 2 , P 2 0 5 , S0 3 , C1 2 0 7 . 

Biết rằng độ âm điện của các nguyên tố : 

Na, Mg, Al, Si, p, s, Cl, o 
lần lượt bằng: 0,93; 1,31; 1,61; 1,90; 2,19; 2,58; 3,16; 3,44. 
Hãy dự đoán trong các oxit đó thì liên kết trong các oxit nào là liên kết 
ion, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không cực ? 

3.56. Hãy cho biết số oxi hoá của các kim loại trong các hợp chất sau đây : 

LiBr, NaCl, KI, MgCl 2 , CaO, BaF 2 . 

3.57. a) Hãy cho biết sô' oxi hoá của o trong các hợp chất : 

Na 2 0, CaO, A1 2 0 3 , H 2 0 2 , F 2 0. 

b) Hãy cho biết trong trường hợp nào thì oxi có sô oxi hoá bằng -2, 
bằng- 1 , bằng+ 2 . 


27 



Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Bài 17 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.1. Các câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? 

1) Khi một chất oxi hoá tiếp xúc với một chất khử phải xảy ra phản ứng 
oxi hoá - khử. 

2) Trong các phản ứng hoá học, kim loại chỉ thể hiện tính khử. 

3) Một chất chỉ có thể thể hiện tính khử hoặc chỉ có thể thể hiện tính oxi hoá. 

4) SỐ oxi hoá của một nguyên tố bao giờ cũng là số nguyên, dương. 

+3 +2 

4.2. Phản ứng Fe + le -» Fe biểu thị quá trình nào sau đây ? 

A. Quá trình oxi hoá. 

B. Quá trình khử. 

c. Quá trình hoà tan. 

D. Quá trình phân huỷ. 

4.3. Cho các quá trình chuyển đổi sau đây : 

a) S0 3 +h 2 ° > H 2 S0 4 d) KC10 3 -> KCIO 4 

b) H 2 S0 4 -> S0 2 e) KNO 3 -> KN0 2 

c) HNO 3 -> N0 2 g) FeCl 2 —»FeCl 3 

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ? 

4.4. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình 

A. thu electron. 

B. nhường electron. 
c. kết hợp với oxi. 

D. khử bỏ oxi. 

Chọn đáp án đúng. 


28 



4.5. Nêu một số quá trình oxi hoá - khử thường gặp trong đời sống hằng ngày. 

4.6. Sô mol electron cần dùng đê khử 0,75 mol A1 2 0 3 thành AI là 

A. 0,5 mol. 

B. 1,5 mol. 
c. 3,0 mol. 

D. 4,5 mol. 

Chọn đáp án đúng. 

4.7. Trong phản ứng : 2Na + Cl 2 —> 2NaCl, các nguyên tử Na 

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử. 

c. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

D. không bị oxi hoá, không bị khử. 

4.8. Cho phản ứng : M 2 O x + HN0 3 —» M(N0 3 ) 3 + ... 

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi X có giá trị là bao nhiêu ? 

A. X = 1. 

B. X = 2. 

c. X = 1 hoặc X = 2. 

D. X = 3. 

Chọn đáp án đúng. 

4.9. Cho sơ dồ phản ứng sau : 

H 2 S + KMn0 4 + H 2 S0 4 (j oẫng ) —^ H 2 0 + s + MnS0 4 + K 2 S0 4 
Hệ số của các chất tham gia trong PTHH của phản ứng trên lần lượt là 

A. 3,2,5. 

B. 5,2,3. 
c. 2,2, 5. 

D. 5,2,4. 

Chọn đáp án đúng. 

4.10. Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ? 

a) 2Na + s —^ Na 2 S 

b) Zn + FeS0 4 —» ZnS0 4 + Fe 


29 



4.11. Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí S0 2 vào dung dịch H 2 S 
và dung dịch nước c]o. Trong các phản ứng đó, S0 2 đóng vai trò chất oxi 
hoá hay chất khử ? 

1 ) S0 2 + H 2 S^ s +h 2 0 

2) S0 2 + Cl 2 + H 2 0 -> H 2 S0 4 + HC1 

4.12. Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp 
thãng bằng electron : 

a) Cho Mn0 2 tác dụng với dung dịch axit HC1 đặc thu được Cl 2 , MnCl 2 
và H 2 0. 

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HN0 3 đặc, nóng thu được 
Cu(N0 3 ) 2 , N0 2 và H 2 0. 

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng thu được MgS0 4 , s 
và H 2 0. 


Bài 18 

PHẢN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ cơ 


4.13. Trong 4 phản ứng dưới đây, phản ứng nào không có sự thay đổi số oxi hoá 
của các nguyên tố ? 

A. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch. 

B. Sự tương tác của sắt với clo. 

c. Sự hoà tan kẽm trong dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

D. Sự phân huỷ kali pemanganat khi đun nóng. 


30 



4.14. Trong phản ứng : Zn + CuCl 2 -> ZnCl 2 + Cu, Cu 2+ trong đồng (II) clorua 

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử. 

c. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

D. không bị oxi hoá, không bị khử. 

Chọn đáp án đúng 

4.15. Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào NH 3 đóng vai trò chất oxi hoá ? 

A. 2NH 3 + 2Na -> 2NaNH 2 + H 2 

B. 2NH 3 + 3C1 2 -> N 2 + 6HC1 

c. 2NH 3 + H 2 0 2 + MnS0 4 -> Mn0 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 
D. 4NH 3 + 50 2 -> 4NO + 6H 2 0 

4.16. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. 4Na + 0 2 -> 2Na 2 0 

B. Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

c. NaCl + AgN0 3 -> AgCl ị + NaN0 3 
D. Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 

4.17. Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản 
ứng oxi hoá - khử hay không ? 

Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử. 

Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

4.18. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử ? 

A. Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 

B. FeS + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 sT 
c. 2FeCl 3 + Cu —» 2FeCl 2 + CuCl 2 
D. Fe + CuS0 4 —> FeS0 4 + Cu 


31 



4.19. Trong phản ứng : Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0, phân tử clo 

A. bị oxi hoá. 

B. bị khử. 

c. không bị oxi hoá, không bị khử. 

D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Chọn đáp án đúng. 

4.20. Số oxi hoá của clo trong axit pecloric HCIO 4 là 

A. +3. B.+5. c.+7. D.-1. 

Chọn đáp án đúng. 


Bài 19 _ 

LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.21. Theo quan niệm mới, sự khử là 

A. sự thu electron. 

B. sự nhường electron. 
c. sự kết hợp với oxi. 

D. sự khử bỏ oxi. 

Chọn đáp án đúng. 

4.22. Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử kim loại 

A. chỉ thể hiện tính khử. 

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 

c. có thể thể hiện tính oxi hoá hoặc thể hiện tính khử. 

D. không thể hiện tính khử hoặc tính oxi hoá. 

Chọn đáp án đúng. 

4.23. Cho các phản ứng sau : 

KC1 + AgN0 3 -> AgCll + KN0 3 (1) 

2KN0 3 —2KN0 2 + 0 2 T (2) 


32 



CaO + 3C —CaC 2 + co 
2H 2 S + S0 2 —^ 3S + 2H 2 0 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH ) 2 

2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 

CaC0 3 ——» CaO + C0 2 

CuO + H 2 — Cu + H 2 0 
Dãy nào sau đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. (1), (2), (3), (4), (5) 

B. (2), (3); (4), (5), (6) 
c. (2), (3), (4), (6), (8) 

D. (4), (5), ( 6 ), (7), ( 8 ). 

4.24. Cho các phản ứng : 

CaC0 3 —CaO + C0 2 t 

S0 2 + H 2 0-> H 2 S0 3 

2Cu(N0 3 ) 2 —2CuO + 4N0 2 + 0 2 t 
Cu(OH) 2 —CuO + H 2 0 
2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

NH 4 C1 —NH 3 + HC1 

Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

A. (1), (2), (3). 

B. (4), (5), (6). 
c. (3), (5). 

D. (4), ( 6 ). 

Chọn đáp án đúng. 

4.25. Cho sơ đồ của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây : 

A. KC10 3 —KC1 + 0 2 t 


(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 

(7) 

( 8 ) 


(1) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 


3.BĨ HỜA10.C - A 


33 



B. KMn0 4 —-—> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 T 
c. KN 0 3 —!—> KN 0 2 + 0 2 

D. NH 4 NO 3 —N 2 0 + H 2 0 

Hãy cho biết, ở phản ứng nào chỉ xảy ra sự thay đổi sổ' oxi hoá của một 
nguyên tô ? 

4.26. Cho sơ đồ phản ứng : 

Fe 3 0 4 + HNO 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 
Trong PTHH của phản ứng trên, các hệ số tương ứng với phân tử các chất 
là dãy số nào sau đây ? 

A. 3, 14, 9, 1, 7. 

B. 3, 28, 9, 1, 14. 

c. 3, 26, 9, 2, 13. 

D. 2, 28, 6 , 1, 14. 

4.27. Cho 2,24 g sắt tác dụng với dung dịch HC1 dư. Khí sinh ra cho đi qua ống 
đựng 4,2 g CuO dược đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong 
ống sau phản ứng. 

4.28. Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao 
nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét 
xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ 
chỉ có tính khử ? 

a) NH 3 , N 2 0, HNO 3 , N0 2 . 

b) NH 4 CI, NO, HN0 2 , N 2 O s . 

4.29. Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgN0 3 0,1M. Tính khối lượng 
bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã tan vào dung dịch. 

4.30. Cho 2,6 g bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl 2 0,75M. Lắc kĩ chọ đến 
khi phản ứng kết thúc. Xác định sô' mol của các chất trong dung dịch 
thu được. 


34 


3.BT HÓAtO c - B 



Chương 5. NHOM HALOGEN 


Bài 21 __ 

KHÁI QUÁT VỂ NHÓM HALOGEN 

5.1. Những nguyên tô' ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng 
là ns 2 np 5 ? 

A. Nhóm IVA. 

B. Nhóm VA. 
c. Nhóm VIA. 

D. Nhóm VIIA. 

5.2. Các nguyên tử halogen đều có 

A. 3e ở lớp electron ngoài cùng. 

B. 5e ở lớp electron ngoài cùng, 
c. 7e ở lớp electron ngoài cùng. 

D. 8 e ở lớp electrón ngoài cùng. 

Hãy chọn phương án đúng. 

5.3. Lập PTHH của các phản ứng giữa hiđro với flo, clo, brom, iot và cho biết 
các halogen đóng vai trò gì trong các phản ứng đó. 

5.4. Hoàn thành PTHH của các phản ứng sau và nhận xét về số oxi hoá của các 
halogen trong hợp chất thu được. 


f 2 + h 2 

-> HF 

Cl 2 + Fe 

t° 

> FeCl 3 

Ca + Bĩ2 

-» CaBr 2 

I 2 + AI 

aH i° > Allj 


35 



5.5. Xác định sô oxi hoá của các nguyên tô halogen trong các chất sau và rút 
ra nhận xét về số oxi hoá của chúng trong các hợp chất. 

a) F 2 , HF, NaF, BaF 2 . 

b) Cl 2 , HC1, NaCl, NaClO, NaC10 2 , NaC10 3 , NaC10 4 . 

c) Br 2 , HBr, NaBr, HBrO, HBr0 2 , HBr0 3 , KBr0 4 . 

d) ĩ 2 , HI, Nai, HIO, HI0 2 , HI0 3 , HI0 4 . 


Bài 22 


CLO 

5.6. Cho ba chất: khí Cl 2 , bột Fe, dung dịch HC1. 

Viết PTHH của các phản ứng biểu diễn sơ đổ sau : 



5.7. PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy 
trong khí Cl 2 ? 

A. Fe + Cl 2 -> FeCl 2 

B. 2Fe + 3C1 2 —» 2FeCl 3 

c. 3Fe + 4C1 2 —> FeCl 2 + 2FeCl 3 

5.8. Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A. 

A là khí nào trong số các khí sau ? 

A. CO B. Cl 2 c. H 2 D. N 2 . 


36 



5.9. Trong phản ứng : Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO, phát biểu nào sau đây đúng ? 

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá. 

B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử. 

c. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử. 

D. Nước đóng vai trò chất khử. 

5.10. Tính khối lượng nguyên tố clo có trong 2 tấn muối ăn chứa 98% NaCl. 

5.11. Cho 0,6 lít khí clo phản ứng với 0,4 lít khí hiđro. 

a) Tính thể tích khí HC1 thu được (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện 
nhiệt độ và áp suất). 

b) Tính thành phần % về thể tích của các khí có trong hỗn hợp sau phản ứng. 

5.12. Tính khối lượng đổng và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu 
có 27 g CuCl 2 tạo thành sau phản ứng. 

5.13. Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi : 

a) cho 7,3 g HC1 tác dụng hết với Mn0 2 . 

b) cho 7,3 g HC1 tác dụng hết với KMn0 4 . 

5.14. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hoà để sản xuất xút, người ta thu được 
560 lít khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng muối ăn chứa 98% 
NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. 


Bài 23 _ 

HIĐRO CLORƯA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORƯA 

5.15. Phản ứng của khí Cl 2 với khí H 2 xảy ra ở điều kiện nào sau đày ? 

A. Nhiệt độ thấp dưới 0°c. 

B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25°c. 
c. Trong bóng tối. 

D. Có chiếu sáng. 


37 



5.16. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng 
thí nghiệm ? 

A. H 2 + Cl 2 —2HC1 

B. Cl 2 + H 2 0 -» HC1 + HCIO 

c. Cl 2 + S0 2 + 2H 2 0 - > 2HC1 + H 2 S0 4 

D. NaCl (r) + H 2 S0 4 (đạc) —NaHS0 4 + HC1 

5.17. Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ? 

A. p 2 0 5 . 

B. NaOH rắn. 

c. Axit sunfuric đậm đặc. 

D. CaCl 2 khan. 

5.18. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HC1 có tính khử ? 

A. 4HC1 + Mn0 2 -» MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

B. 2HC1 + Mg(OH) 2 -> MgCl 2 + 2H 2 0 

c. 2HC1 + CuO -» CuCl 2 + H 2 0 

D. 2HC1 + Zn -» ZnCl 2 + H 2 

5.19. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na 2 S0 4 , MgCl 2 , CaCl 2 và CaS0 4 . Hãy trình 
bày phương pháp hoá học để loại bỏ các tạp chất. Viết PTHH của các 
phản ứng xảy ra. 

5.20. Muối ăn không những có tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày của con 
người mà còn là nguyên liệu để sản xuất natri hiđroxit, clo, axit clohiđric. 
Viết PTHH của các phản ứng dùng để sản xuất các chất trên. 

5.21. Để điều chế khí hiđro clorua, người ta cho muối NaCl tác dụng với axit 
H 2 S0 4 đặc, nóng. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao 
phải dùng muối tinh thể và axit đậm đặc. 


38 



5.22. Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HC1 dư thu được 5,6 lít khí 
(đktc) không màu và một chất rắn không tan B. 

Dùng dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng để hoà tan hoàn toàn chất rắn B thu 
được 2,24 lít khí S0 2 (đktc). 

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. 


Bài 24 _ 

Sơ LƯỢC VỂ HỢP CHẤT CÓ 0X1 CỦA CLO 

5.23. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ? 

A. HC1, HC10, H 2 0. 

B. NaCl, NaClO, H 2 0. 
c. NaCl, NaC10 3 , H 2 0. 

D. NaCl, NaC10 4 , H 2 0. 

5.24. Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào 
sau đây ? 

A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh. 

B. Do chất NaClO phân huỷ ra Cl 2 là chất oxi hoá mạnh. 

c. Do trong chất NaClO, nguyên tử C1 có số oxi hoá là +1, thể hiện tính 
oxi hoá mạnh. 

D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng. 

5.25. Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột II để ghép với nửa sơ đồ phản ứng ở 
cột I cho phù hợp. 


39 



Cộtĩ 

a) CỈ 2 + H 20 —> 

b) Cl 2 + NaOH( dd) —> 

c) Cl 2 + NaOH( dd ) > 

d) KC10 3 - 

e) KCIO 3 —^ 


Cột II 

1) KC1 + 0 2 

2) NaCl + NaC10 3 + H 2 0 

3) NaCl + NaClO + H 2 0 

4) HC1 + HCIO 

5) KCIO 4 + KC1 

6 ) HC1 + H 2 0 

7) K + Cl 2 + 0 2 


5.26. Lấy một bình cầu đựng đầy nước clo úp ngược trên chậu đựng nước clo 
rồi đưa cả bình và chậu đó ra ngoài ánh sáng mặt trời. Khí gì sinh ra và tụ 
lại ở đáy bình cầu ? 

5.27. Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến đổi sau (ghi đầy đủ điều 
kiện phản ứng) : 


(21 


Nước Gia-ven 


NaCl 


( 1 ) 


đpnc 


■> CU 


( 3 ) 


■> HC10 


( 4 ) 


■» HC1 


( 5 ) 


» AgCl 


( 6 ) 


-> Ag 


5.28. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất clorua vôi từ 
đá vôi và muối ăn. 

5.29. Tại sao có thể dùng bình thép đựng khí clo khô mà không được dùng bình 
thép dựng khí clo ẩm ? 


Bài 25 _ 

FLO - BROM - IOT 

5.30. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự : F, o, N, Cl. Phân tử có iiên 
kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây ? 

A. F 2 0. B. C1 2 0 

c. CIF D. NC 1 3 


40 



5.31. Chất chỉ có tính oxi hoá là 


B. Cl 2 

D. cả 3 chất A, B, c. 


A. F 2 
c. Br 2 

Chọn đáp án đúng. 

5.32. Có hai nguyên tố halogen khi ở dạng đơn chất đều độc hại với cơ thể 
người nhưng ở dạng hợp chất muối natri lại cần thiết đối với cơ thể người. 
Hãy cho biết tên 2 nguyên tố đó và tên hợp chất muối natri của chúng. 

5.33. Vì sao trong các hợp chất, flo luôn có số oxi hoá âm còn các halogen 
khác, ngoài số oxi hoá âm còn có số oxi hoá dương ? 

5.34. Có 4 chất bột màu trắng : bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao 
(CaS0 4 .2H 2 0) và bột đá vôi (CaC0 3 ). 

Chỉ dùng một chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết 
ngay được bột gạo ? 

A. Dung dịch HC1. B. Dung dịch H 2 S0 4 . 

c. Dung dịch Br 2 . D. Dung dịch I 2 . 

5.35. Cho một luồng khí Cl 2 qua dung dịch KBr một thời gian dài. Có thể có 
những phản ứng hoá học nào xảy ra ? Viết PTHH của các phản ứng đó. 

5.36. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch NaCl, NaBr, Nai. 
Viết PTHH của các phản ứng. 

5.37. Trình bày phương pháp công nghiệp sản xuất flo, brom, iot. 

5.38. Cho 19,05 g hỗn hợp KF và KC1 tác dụng hết với dung dịch H 2 S0 4 đặc 
thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần % theo khối lượng của 
hỗn hợp muối. 

5.39. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KBr biết rằng 4,48 lít khí clo 
(đktc) đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88,81 ml dung dịch KBr đó 
(có D = 1,34 g/ml). 

5.40. Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó 
tác dụng hết với khí Cl 2 thì giải phóng 76,2 g I,. 


41 



Bài 26 

LUYỆN TẬP : NHÓM HALOGEN 

5.41. Cho phản ứng : S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 —» H 2 S0 4 + 2X. 

Hỏi X là chất nào sau đây ? 

A. HBr. B. HBrO. 

c. HBr0 3 . D. HB 1 -O 4 . 

5.42. Khi đổ dung dịch AgN0 3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết 
tủa màu vàng đậm nhất ? 

A. Dung dịch HF. B. Dung dịch HC1. 

c. Dung dịch HBr. D. Dung dịch HI. 

5.43. Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây ? 

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước. 

c. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr. 

D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch Nai. 

5.44. Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ? 

A. HI > HBr > HC1 > HF. 

B. HF > HC1 > HBr > HI. 
c. HC1 > HBr > HI > HF. 

D. HC1 > HBr > HF > HI. 

5.45. Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ? 

A. F“ > cf > Br“ > r. 

B. r>Br“>Cf>F“. 
c. Br“>f>Cf>F“. 

D. cf > F > Br > I“. 


42 



5.46. Vì sao người ta có thể điều chế Cl 2 , Br 2 , I 2 bằng cách cho hỗn hợp 
H 2 S0 4 đặc và Mn0 2 tác dụng với muối clorua, bromua, iotua nhưng 
không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F 2 ? Bằng cách nào có 
thể điểu chế được F 2 ? Viết PTHH của các phản ứng. 

5.47. Bằng phương pháp hoá học nào có thể 

a) xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua ? 

b) thu được khí clo từ hỗn hợp khí ở câu a ? 

c) thu được khí hiđro clorua từ hỗn hợp khí ở câu a ? 

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

5.48. Có 4 lọ không có nhãn đựng riêng biệt các muối : KF, KC1, KBr, KI. 

Hãy cho biết : 

a) Cách phân biệt muối đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. 

b) Từ những muối đã cho điều chế các halogen tương ứng và các 
hiđro halogenua tương ứng. 

5.49. Tính khối lượng muối NaCl và muối Nai cần thiết để có 10 tấn muối ăn 
chứa 2,5% Nai. 


43 



Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH 


Bài 29 

OXI - OZON 

6.1. Khác với nguyên tử o, ion oxit o 2 có 

A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn. 

B. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn. 
c. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn. 

D. bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn. 

Chọn đáp án đúng. 

6.2. Cấu hình electron nào ở cột bên trái tương ứng với nguyên tử nào ở cột 
bên phải ? 



Cấu hình electron 

Nguyên tử 

A. 

ls 2 2s 2 2p 4 

a. s 

B. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

b. 0 

c. 

ls 2 2s 2 2p 5 

c. C1 

D. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 2p 5 

d. F 



e. p 


6.3. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất khí không màu sau : 
hiđro clorua, cacbon đioxit, oxi, ozon. 

6.4. Sơ sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân huỷ hoàn toàn 
KMn0 4 , KC10 3 trong các trường hợp sau : 

a) Các chất có cùng khối lượng. 

b) Các chất có cùng số mol. 


44 



- 6.5. Điển vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm vể điện phân các dung dịch : 


Điểu chế 

Dung dịch 
điện phân 

Sản phẩm 
ở cực dương 

Sản phẩm 
ở cực âm 

Khí oxi 




Khí clo 





Viết các phương trình điện phân. 


6 . 6 . Điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân huỷ KMn0 4 . Kết quả của thí 
nghiệm được ghi lại như sau : 


Thời gian (s) 

Thể tích 0 2 thu 
được (cm ) 

Thời gian (s) 

Thể tích 0 2 thu 
được (cm ) 

0 

0 

40 

78 

10 

8 

50 

87 

20 

28 

60 

90 

30 

57 

70 

90 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích khí oxi thu được theo thời gian (trục tung là 
thể tích khí oxi, trục hoành là thời gian). 

b) Dùng đồ thị để cho biết thể tích khí oxi thu được ở thời điểm : 

- 25 giây 

- 45 giây 

c) Ở thời điểm nào thì phản ứng kết thúc ? 

6.7. Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào 
sau đây để được khí oxi khô ? 

A. A1 2 0 3 . 

B. CaO. 

c. Dung dịch Ca(OH) 2 . 

D. Dung dịch HC1. 


45 










6 .8. a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi. 

b) So sánh tính chất hoá học của hai dạng thù hình. Dẫn ra PTHH đê 
minh hoạ. 

6.9. Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với 
hiđro bằng ] 8 . Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn 
hợp khí. 

6.10. Hỗn hợp khí A gồm có 0 2 và 0 3 , tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với khí H 2 
là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có H 2 và khí co, tỉ khối của hỗn hợp khí B 
đối với H 2 là 3,6. 

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp 
khí A và B. 

b) Một mol khí A có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu mol khí co ? 


Bài 30 

LƯU HUỲNH 

6.11. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh ? 

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá. 

B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử. 

c. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. 

D. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá và không có tính khử. 

6.12. Liên kết hoá học giữa nguyên tử của nguyên tố nào với nguyên tử natri 
trong hợp chất sau thuộc loại liên kết cộng hoá trị có cực ? 

A. Na 2 S. 

B. Na 2 0. 
c. NaCl. 

D. NaF. 

6.13. Có một hỗn hợp chất rắn gồm bột lưu huỳnh và bột sắt. Nêu phương pháp 
hoá học tách riêng bột lưu huỳnh ra khỏi hỗn hợp. Viết PTHH. 


46 



6.14. Đốt nóng một hỗn hợp gồm 6,4 g bột lưu huỳnh và 15 g bột kẽm trong 
môi trường kín không có không khí. 

a) Viết PTHH. 

b) Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng. 

c) Chất nào còn lại sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu ? 

6.15. Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 g bột sắt và 1,6 g bột lưu huỳnh trong môi 
trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản 
ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HC1, thu được hỗn hợp khí A và dung 
dịch B (hiệu suất của các phản ứng là 100%). 

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A. 

b) Biết rằng cần dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hoà HC1 còn 
dư trong dung dịch B, hãy tính nồng độ mol của dung dịch HC1 đã dùng. 


Bài 32 

HIĐRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT 
LƯU HUỲNH TRIOXIT 


6.16. Trong phản ứng : 

S0 2 + 2H 2 S -> 3S + 2H 2 0 
Câu nào diễn tả đúng tính chất của chất ? 

A. Lưu huỳnh bị oxi hoá và hiđro bị khử. 

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá. 
c. Lưu huỳnh bị khử và hiđro bị oxi hoá. 

D. Lưu huỳnh trong S0 2 bị khử, lưu huỳnh trong H 2 S bị oxi hoá. 

6.17. Oxit nào sau đây là hợp chất ion ? 

A. S0 2 . 

B. SO3- 
c. C0 2 . 

D. CaO. 


47 



6.18. Cho phản ứng hoá học : S0 2 + Br 2 + H 2 0 —> HBr + H 2 S0 4 

Hệ số của chất oxi hoá và hệ sô' của chất khử trong PTHH của phản ứng 
trên là : 

A. 1 và 2. 

B. 1 và 1. 
c. 2 và 1 . 

D. 2 và 2. 

Chọn đáp án đúng. 

6.19. Trong phản ứng hoá học, các chất : s, H 2 S, S0 2 có thể là chất oxi hoá, 
chất khử hay vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử ? Viết PTHH để minh 
hoạ cho câu trả lời. 

6.20. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch không màu là 
Na 2 C0 3 , Na 2 S0 3 , Na 2 S0 4 . Viết PTHH của những phản ứng đã dùng. 

6.21. Ba thí nghiệm được tiến hành với những khối lượng Zn bằng nhau và với 
50 cm 3 dung dịch loãng H 2 S0 4 2M. PTHH của phản ứng : 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 T 
Bảng dưới đây cho biết các điều kiện của mỗi thí nghiệm : 


Thí nghiệm 

Kẽm 

Nhiệt độ (°C) 

1 

bột 

30 

2 

lá 

20 

3 

lá 

30 


Khí hiđro thu được trong mỗi thí nghiệm được ghi lại theo những khoảng 
cách nhất định vể thời gian cho đến khi phản ứng kết thúc, được biểu diễn 
bàng đồ thị sau : 



48 





a) Rút ra được những nhận xét gì khi so sánh hiện tượng phản ứng của : 

- Thí nghiệm 1 và thí nghiệm 3 ? 

- Thí nghiệm. 2 và thí nghiệm 3 ? 

b) Hãy quan sát đồ thị trên để cho biết các đường cong a, b, c biểu thị cho 
những thí nghiệm nào ? 

c) Ghi thể tích khí H 2 trên trục y khi phản ứng kết thúc. Biết rằng ở điều 
kiện phòng thí nghiệm, 1 mol khí có thể tích là 24 lít và Zn còn dư sau các 
thí nghiệm. 

6.22. Trong phòng thí nghiệm, bạn em khảo sát thí nghiệm dùng dung dịch HCI 
dư tác dụng với một khối lượng nhỏ FeS. Cứ sau một khoảng cách thời 
gian là 20 giây, bạn em lại ghi thể tích khí thoát ra. Kết quả ghi được như 
sau (xem bảng) : 


Thời gian 
(giây) 

Thể tích H 2 S 
(cm 3 ) 

Thời gian 
(giây) 

Thể tích H 2 S 
(cm 3 ) 

0 

0 

100 

93 

20 

27 

120 

99 

40 

49 

140 

100 

60 

68 

160 

100 

80 

83 

180 

100 


a) Viết PTHH của phản ứng. 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích khí H 2 S thu được (trên trục tung) theo thời 
gian (trên trục hoành). 

c) Hãy dùng đồ thị để tìm : 

- Thể tích khí H 2 S thu được ở thời điểm 50 giây. 

- Khoảng cách thời gian nào thì phản ứng xảy ra nhanh nhất ? chậm nhất ? 

- Thời gian là bao nhiêu giây kể từ khi phản ứng xảy ra cho đến khi phản 
ứng kết thúc ? 

d) Em hãy phác hoạ trên đồ thị này một đồ thị biểu diễn thể tích khí H 2 S 
thu được, nếu bạn em thay bằng dung dịch HC1 khác có cùng thể tích 
nhưng có nồng độ cao hon. 


4.BT HỐA10.C - A 


49 




6.23. Từ những chất sau : Cu, s, H 2 S, 0 2 , Na 2 S0 3 , H 2 S0 4 đặc và H 2 S0 4 loãng, 
hãy viết PTHH của phản ứng điều chế S0 2 . 

6.24*. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 g hợp chất A, thu được 2,24 lít khí SOt (đktc) và 
1,8 g H 2 0. 

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A. 

b) Viết PTHH biểu diễn phản ứng cháy của hợp chất A. 

c) Dẫn khí S0 2 thu được ở trên vào 146,6 g dung dịch, trong đó có hoà tan 
0,3 mol NaOH. Hãy xác định nồng độ phần trăm các chất có trong dung 
dịch sau phản ứng. 


Bài 33 _ 

AXIT SUNFURIC - MUỐI SUNFAT 

6.25. Một loại oleum có công thức hoá học là H 2 S 2 Q 7 (H 2 S0 4 .S0 3 ). 
Số oxi hoá của lưu huỳnh trong hợp chất oleum là 

A. +2. B. +4. 

c. +6. D. +8. 

Chọn đáp án đúng. 

6.26. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ? 

A. 0 3 . B. H 2 S0 4 . 

c. H 2 S. D. S0 2 . 

Chọn đáp án đúng. 

6.27. Có những phân tử và ion sau đây : 

A. S0 2 . B. S0 3 “. 

c. s 2 ~. D. S0 4 ~. 

Phân tử hoặc ion nào có nhiều electron nhất ? 


50 


4.BT HỐA10.C - B 



6.28. Hãy ghép từng cặp mỗi chất (ở cột bên trái) với tính chất của chất đó 


(ở 

cột bên phải) : 



Các chất 

Tính chất của chất 

A. 

s 

a. Chỉ có tính oxi hoá. 

B. 

S0 2 

b. Chỉ có tính khử. 

c. 

H 2 S 

c. Đơn chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. 

D. 

h 2 so 4 

d. Không có tính oxi hoá và cũng không có tính khử. 


e. Hợp chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. 


6.29. PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng : 

s + 2H 2 S0 4 -» 3S0 2 + 2H 2 0 

Trong phản ứng này, tỉ lệ giữa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số 
nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là : 

A. 1 : 2 

B. 1 : 3 
c. 3 : 1 
D. 2 : 1. 

Chọn đáp án đúng. 

6.30*. Cho sơ đồ phản ứng : 

H 2 S0 4(đăc , nóng ) + Fe —> Fe 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 + S0 2 

Số phân tử H 2 S0 4 bị khử và số phân tử H 2 S0 4 trong PTHH của phản ứng 
trên là : 

A. 6 và 3. 

B. 3 và 6. 
c. 6 và 6. 

D. 3 và 3. 

Chọn đáp án đúng. 


51 



6.31. Số mol H 2 S0 4 cần dùng để pha chế 5 lít dung dịch H 2 S0 4 2M là 

A. 2,5 mol. 

B. 5,0 mol. 
c. 10 moi. 

D. 20 mol. 

Chọn đáp án đúng. 

6.32. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sau với điều kiện 
được dùng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử : 

Na 2 S0 4 , NaCl, H 2 S0 4 , HC1. 

Viết các PTHH của những phản ứng đã dùng. 

6.33. Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, 
nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoầ. Hãy dẫn ra 
những PTHH để minh hoạ cho những trường hợp sau : 

a) Chất đó là oxit. 

b) Chất đó là axit. 

c) Chất đó là muối. 

d) Chất đó là đơn chất. 

6.34. Có những chất sau : Mg, Na 2 C0 3 , Cu, H 2 S0 4 đặc, H 2 S0 4 loãng. 

Hãy cho biết chất nào tác dụng với H 2 S0 4 đặc hay loãng để sinh ra : 

a) Chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. 

b) Chất khí nặng hơn không khí, nó vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 

c) Chất khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy. 

Viết tất cả các PTHH cho các phản ứng. 

6.35. Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit suníuric có những hoá 
chất sau : Cu, ZnO, Fe, Na 2 S0 3 , C| 2 H 22 O u (đường), dung dịch NaOH, 
giấy quỳ tím, dung dịch H 2 S0 4 loãng và H 2 S0 4 đặc. Hãy lập kế hoạch thí 
nghiệm để chứng minh rằng : 

a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng có những tính chất hoá học chung của axit. 


52 



b) H 2 S0 4 đặc có những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh 
và tính háo nước. 

6.36. Cần điểu chế một lượng muối CuS0 4 . Phương pháp nào sau đây tiết kiệm 
được axit suníuric ? 

a) Axit suníuric tác dụng với đồng (II) oxit. 

b) Axit suníuric tác dụng với kim loại đồng. 

6.37. Người ta có thể điểu chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau : 

a) Nhiệt phân huỷ CaC0 3 . 

b) Dung dịch HC1 đặc tác dụng với Mn0 2 . 

c) Dung dịch H 2 S0 4 loãng tác dụng với kim loại Zn. 

d) H 2 S0 4 đặc tác dụng với Cu. 

e) Nhiệt phân huỷ KMn0 4 . 

- Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và 
viết PTHH. 

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi 
thí nghiệm ? 

6.38. Thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH và ghi 
điều kiện của phản ứng, nếu có : 

H 2 S0 4 

( 2 )'' ( 3 ) 

h 2 s (1) > so 2 (4) > so 3 

( 6 ) ( 7 ) 

V 

s 

6.39. Axit suníuric đặc (D = 1,83 g/ml) chứa 6,4% nước. Hãy cho biết trong 1 lít 
dung dịch axit này có bao nhiêu mol H 2 S0 4 ? 


53 



6.40. Xử lí 1,143 g hỗn hợp rắn gồm kali clorua và kali sunfat bằng axit 
sunfuric đặc, thu được 1,218 g kali sunfat. 

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp rắn ban đầu. 

6.41. Cho 7,8 g hỗn hợp hai kim loại là Mg và AI tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 
loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 8,96 lít khí (đktc). 

a) Viết các PTHH của các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính thể tích dung dịch H 2 S0 4 2M đã tham gia các phản ứng. 


Bài 34 

LUYỆN TẬP : OXI VÀ LƯU HUỲNH 

6.42. Cho biết PTHH : 

N0 2 + S0 2 NO + SO 3 

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? 

A. N0 2 là chất khử, S0 2 là chất oxi hoá. 

B. N0 2 là chất oxi hoá, S0 2 là chất khử. 
c. N0 2 là chất oxi hoá, S0 2 là chất bị khử. 

D. N0 2 là chất khử, S0 2 là chất bị oxi hoá. 

6.43. Cho biết PTHH : 

2 Mg + S 0 2 2 MgO + s 

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? 

A. Mg là chất oxi hoá, S0 2 là chất khử. 

B. Mg là chất bị khử, S0 2 là chất bị oxi hoá. 
c. Mg là chất khử, S0 2 là chất oxi hoá. 

D. Mg là chất bị oxi hoá, S0 2 là chất khử. 


54 



6.44. Dung dịch axit suníuric loăng có thể tác dụng với cả hai chãt sau đây : 

A. đổng và đồng(II) hiđroxit. 

B. sắt và sắt(III) hiđroxit. 
c. cacbon và cacbon đioxit. 

D. lưu huỳnh và hiđro suníua. 

Chọn đáp án đúng. 

6.45. Một hỗn hợp gồm 13 g kẽm và 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit suníuric 
loãng, dư. 

Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là 

A. 4,48 lít. 

B. 2,24 lít. 
c. 6,72 lít. 

D. 67,2 lít. 

Chọn đáp án đúng, 

6.46. So sánh thể tích khí oxi được sinh ra (đo cùng điều kiện nhiệt độ và 
áp suất) khi nhiệt phân huỷ hoàn toàn mỗi chất sau : KMn0 4 , KC10 3 
(xúc tác là MnOọ), KNO 3 trong các trường hợp sau : 

a) Các chất được lấy cùng khối lượng. 

b) Các chất được lấy cùng số mol. 

6.47. Có 4 dung dịch không màu được đựng riêng biệt là : NaCl, Na 2 S0 4 , 
Na 2 C0 3 , HC1. Hãy phân biệt mỗi dung dịch trên bằng phương pháp hoá 
học với điều kiện dùng thuốc thử là dung dịch BaCl 2 . 

6.48. Cho 35,6 g hỗn hợp hai muối Na 2 S0 3 , NaHS0 3 tác dụng với một lượng dư 
dung dịch H 2 S0 4 . Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 6,72 lít khí 
(đktc). 

a) Viết các PTHH của những phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 


55 


Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ứng và 
CÂN BẰNG HOÁ học 


Bài 3Ố 

TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

7.1. Trong phòng thí nghiệm, có thể điểu chế khí oxi từ muối kali clorat. 
Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng ? 

A. Nung kali clorat tinh thể ở nhiệt độ cao. 

B. Nung hỗn hợp kali clorat tinh thể và mangan đioxit ở nhiệt độ cao. 
c. Đun nóng nhẹ kali clorat tinh thể. 

D. Đun nóng nhẹ dung dịch kali clorat bão hoà. 

7.2. Các yếu tố như nhiệt độ, áp suất chất khí, chất xúc tác và diện tích bể mặt 
chất rắn có ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng hoá học. Tuỳ theo phản 
ứng hoá học cụ thể mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố trên để 
tăng hay giảm tốc độ phản ứng. Trong những trường hợp dưới dây, yếu tố 
nào trong số các yếu tố trên ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? 

a) Sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài 
không khí vào lọ đựng khí oxi. 

b) Khi cần ủ bếp than, người ta đậy nắp bếp lò làm cho phản ứng cháy của 
than chậm lại. 

c) Phản ứng oxi hoá lưu huỳnh đioxit tạo thành lưu huỳnh trioxit diễn ra 
nhanh hơn khi có mặt vanađi oxit (V 2 0 5 ). 

d) Nhôm bột tác dụng với dung dịch axit clohiđric nhanh hơn so với 
nhôm dây. 


56 



7.3. Bảng sô' liệu sau đây cho biết thể tích khí hiđro thu dược theo thời gian 
của phản ứng giữa kẽm (dư) với axit clohiđric. 


Thời gian 

(giây) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Thể tích 

H 2 (ml) 

0 

20 

30 

35 

38 

40 

40 

40 


a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc thể tích khí hiđro theo thời gian. 
Từ đồ thị hãy cho biết khoảng thời gian nào phản ứng xảy ra nhanh nhất ? 
ở thời điểm phản ứng kết thúc, hình dạng đồ thị như thế nào ? 

b) Nếu xác định được nồng độ của axit clohiđric theo thời gian phản ứng 
thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó có dạng như thế nào ? 

7.4. Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tãng tốc độ phản ứng 
hoá học trong các trường hợp sau đây : 

a) Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn...) để ủ rượu. 

b) Tạo thành những lỗ rỗng trong viên than tổ ong. 

c) Nén hỗn hợp khí nitơ và hiđro ở áp suất cao để tổng hợp amoniac. 

d) Nung hỗn hợp bột đá vôi, đất sét và thạch cao ở nhiệt độ cao để sản 
xuất clinke trong công nghiệp sản xuất xi măng. 

e) Dùng phương pháp ngược dòng trong sản xuất axit sunfuric. 

7.5. Trong mỗi cập phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ? 

a) Fe + dd HC1 0,1M và Fe + dd HC1 2M ở cùng một nhiệt độ. 

b) AI + dd NaOH 2M ở 25°c và AI + dd NaOH 2M ở 50°c. 

c) Zn (hạt) + dd HC1 IM ở 25°c và Zn (bột) + dd HC1 IM ở 25°c. 

d) Nhiệt phân KCIO 3 và nhiệt phân hỗn hợp KCIO 3 với Mn0 2 . 


57 



Bài 38 


CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


7.6. Cho PTHH : 

N 2 (k) + 0 2 (k) . tialừadiện ± 2NO (k) AH > 0 

Hãy cho biết những cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch 
cân bằng hoá học trên ? 

A. Nhiệt độ và nồng độ. 

B. Áp suất và nồng độ. 

c. Nồng độ và chất xúc tác. 

D. Chất xúc tác và nhiệt độ. 

7.7. Từ thế kỉ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần khí lò cao 
(lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon monoxit (CO). Người ta đã tìm đủ mọi 
cách để phản ứng hoá học xảy ra hoàn toàn. Chẳng hạn tăng chiều cao của 
lò, tăng nhiệt độ luyện gang... Tuy nhiên khí lò cao vẫn còn co. Hãy cho 
biết nguyên nhân ? 

7.8. Cho phương trình hoá học : 

2S0 2 (k) + 0 2 (k) ' V2 ° ?,t ° ì 2S0 3 (k) AH < 0 
Cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển dịch về phía nào khi : 

a) Tăng nhiệt độ của bình phản ứng ? 

b) Tăng áp suất chung của hỗn hợp ? 

c) Tăng nồng độ khí oxi ? 

d) Giảm nồng độ khí suníurơ ? 

7.9. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau : 

2N 2 (k) + 3H 2 (k) . ăp x s t uấl - 2NH 3 (k) AH < 0 


58 



Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn, nếu 

A. giảm áp suất chung của hệ. 

B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. 
c. tăng nhiệt độ của hệ. 

D. tăng áp suất chung của hệ. 

Chọn đáp án đúng. 

7.10. Phản ứng hoá học sau đã đạt trạng thái cân bằng : 

2N0 2 ĩ=± N 2 0 4 AH < 0 

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiểu nào khi 

a) tăng nhiệt độ ? 

b) tăng áp suất chung ? 

c) thêm khí trơ agon và giữ áp suất không đổi ? 

d) thêm chất xúc tác ? 

Hãy giải thích sự lựa chọn đó. 

7.11. Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước qua 
than đá dang nóng đỏ. Phản ứng hoá học xảy ra như sau : 

c (r) + H 2 0 (k) CO (k) + H 2 (k) AH > 0 
Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay đổi. 

B. Tăng nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển sang chiều thuận, 
c. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. 

D. Tăng nồng độ hiđro làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. 

7.12. Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau : 

Cl 2 (k) + H 2 0 (/) HCIO + HC1 

Hai sản phẩm tạo ra đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch. Ngoài ra, 
một phần lớn khí clo tan trong nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục 
nhạt gọi là nước clo. Nước clo, đựng trong bình kín, dần dần bị mất màu 
theo thời gian, không bảo quản được lâu. Vận dụng những hiểu biết về 
chuyển dịch cân bằnẸ hoá học, hãy giải thích hiện tượng trên. 


59 



7.13. Sản xuất vôi trong công nghiệp và thủ công nghiệp đều dựa trên phản ứng 
hoá học : 

CaC0 3 (r) CaO (r) + C0 2 (k) AH > 0 

Hãy phân tích các đặc điểm của phản ứng hoá học nung vôi. 

Từ những đặc điểm đó, hãy cho biết những biộn pháp kĩ thuật nào được sử 
dụng để nâng cao hiệu suất của quá trình nung vôi. 

7.14. Một phản ứng hoá học có dạng : 

A (k) + B (k) T-ì 2C (k) AH > 0 

Hãy cho biết các biện pháp cần tiến hành để chuyển dịch cân bằng hoá 
học sang chiều thuận ? 


Bài 39 

LUYỆN TẬP : TỐC Độ PHAN ứng và cân bang HOÁ học 

7.15. Cho các phản ứng hoá học : 

c (r) + H 2 0 (k) CO (k) + H 2 (k) AH > 0 (1) 

2S0 2 (k) + 0 2 (k) , V2 ° 5 ± 2S0 3 (k) AH < 0 (2) 

a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoầ học trên. 

b) Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất. 

7.16. Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi : 

CaC0 3 (r) CaO (r) + C0 2 (k) AH > 0 

Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản 
ứng nung vôi ? 

A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước thích hợp. 

B. Duy trì nhiệt độ phản ứng thích hợp. 

c. Tăng nhiệt độ phản ứng càng cao càng tốt. 

D. Thổi không khí nén vào lò nung vôi. 


60 




7.17. Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự biến đổi tốc dộ phản ứng thuận theo thời 
gian ? Sự biến đổi tốc độ phản ứng nghịch theo thời gian ? Trạng thái cân 
bằng hoá học ? 



t (thời gian) 



7.18. Vì sao không nên để than dá hay giẻ lau máy đã qua sử dụng thành một 
đống lớn ? 

7.19. Trong những điều khẳng định sau, điều nào là phù hợp với một phản ứng 
hoá học ở trạng thái cân bằng ? 

A. Phản ứng thuận đã kết thúc. 

B. Phản ứng nghịch đã kết thúc. 

c. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau. 

D. Nồng độ của các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng như nhau. 

7.20. Để dập tắt một đám cháy thông thường, nhỏ, mới bùng phát người ta có 
thể dùng biện pháp nào trong số các biện pháp sau : 

- Dùng vỏ chăn ướt trùm lên đám cháy. 

- Dùng nước để dập tắt đám cháy. 

- Dùng cát để dập tất đám cháy. 

Hãy chọn biện pháp đúng và giải thích sự lựa chọn dó. 


61 



7.21. Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 
0,6 °c. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí 
cacbon đioxit (C0 2 ) trong khí quyển, gây ra hiệu ứng nhà kính. Tương tự 
hiệu ứng giữ ấm cho thực vật trong các nhà kính trồng rau mùa đông ở 
vùng ôn đới. 

Mặc dù lượng khí C0 2 do công nghiệp thải ra hàng năm rất lớn, tãng nhanh, 
nhưng tại sao nồng độ của chất khí này trong khí quyển tăng chậm ? 

7.22. Trong nước ngầm thường có ion Fe 2+ dưới dạng muối sắt (II) hiđrocacbonat 
và sắt (II) hiđroxit. Nước sinh hoạt có chứa Fe 2+ ảnh hưởng xấu đến sức 
khoẻ của con người. Để loại bỏ Fe 2+ một cách đơn giản, rẻ tiền, người ta 
dùng oxi không khí oxi hoá Fe 2+ , thành hợp chất Fe 3+ (ít tan trong nước) 
rồi lọc để thu nước sạch. Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá Fe 2+ người 
ta sử dụng biện pháp kĩ thuật nào ? Giải thích. 

7.23. Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy những 
đồ hộp do các đoàn thám hiểm trước để lại. Mặc dù đã qua hàng trăm 
năm, nhưng các thức ăn trong những đồ hộp đó vẫn trong tình trạng tốt, có 
thể ăn được. Hãy giải thích và liên hệ với việc bảo quản thực phẩm bằng 
cách ướp đá. 

7.24. Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, 
ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy 
khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ? 

7.25. Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất 
cho con người ? 


62 



PhẨN hAÌ HƯỚNG DẦN - BÀI GIẢI - ĐÁP ÁN 


Bài 1 


Chương 1. NGUYÊN TỬ 


THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


1.1. a) Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12 (m c ) : 


m c = 


12 g = 1,9927.10“ 23 g 


6,022.10 


23 


b) Số nguyên tử có trong 1 g đồng vị cacbon-12 : 

n = 6 - 02 1 2 2 1 ° 2ĩ = 5.018J0 22 (nguyên tử) 


1.2. a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng khối lượng của một nguyên 


tử đồng vị cacbon-12 (m c ). 

b) 


, Ec = Hẽ._L = il 

12 N 12 N 


lu = Ịậ = 


lg 


N 6,0221415.10 


23 


= 1,6605.10“ 24 g 


m r 

c) VI lu = nên m r = 12u. 
12 


d) 


m H = TĨ%59 = 1 - 0079u 


63 



1.3. m Li = 9,012u = 9,012.1,6605.10 24 = 14,964.10 24 (g) 
m 0 = 15,999u = 15,999.1,6605.10~ 24 = 26,566.10" 24 (g) 


1.4. Phân tử nước (H 2 0) được cấu tạo bởi 2 nguyên tử H và một nguyên tử 0. 
Như vậy, khối lượng nguyên tử o gấp 15,872 (7,936x2) lần khối lượng 
nguyên tử H. 


1.5. a) Hạt nhân như vậy có tiết diện hình tròn bằng —-T- tiết diện của 

10 8 

nguyên tử. Vì đường kính tỉ lệ với căn bậc hai của diện tích hình tròn nên 


hạt nhân có đường kính vào khoảng -U- 


đường kính của nguyên tử. 


b) Với giả thiết như đề bài thì đường kính nguyên tử sẽ là : 

3.10 4 cm - 300 m. 


1.6. a) Đáp án B. 

b) Đáp án A. 

c) Đáp án c. 


Bời 2 

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN Tố HOÁ HỌC - ĐỔNG VỊ 

1.7. 22 Na có z = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = sô' electron =11, 
số khối bằng 23, số nơtron bằng 12. 

g 3 Ccó z = 6, số khối A = 13, số nơtron = 7. 
ọ 9 Fcó z = 9, số khối A = 19, sô' nơtron = 10. 

33 C1 có z = 17, số khối A = 35, số nơtron = 18. 

^Ịca có z = 20, số khối A = 44, sô' nơtron = 24. 


64 



1.8. a) Đáp án A. 
b) Đáp án c. 

1.9. Phản ứng trên có thể viết: 

2 He + ị 4 N -> |p + £x 

Vì số hạt (proton cũng như nơtron) được bảo toàn nên A = (4 + 14) - 1 = 17, 
z = (2 + 7) - 1 = 8. Với z = 8 ta có nguyên tử oxi. 

Phương trình trên sẽ là : 4 He + ị 4 N —> Ịp + g 7 0 

(Chính từ phản ứng này, Rơ-dơ-pho đã phát hiện ra proton, một cấu tử của 
hạt nhân). 

1.10. a) Nơtron có khối lượng « lu, không mang điện tích (nơtron được kí hiệu 
là ôn). 

b) Phản ứng này có thể viết : 4 He + 4 Be —> ỏn + 

A = (4 + 9) - 1 = 1.2 ; z = (2 + 4) - 0 = 6. 

Với z = 6 nên nguyên tố đó là cacbon. 

Phương trình trên sẽ là : 4 He + 4 Be —> ôn + g 2 C 

(Chính từ phản ứng này, Chat-uých đã phát hiện ra nơtron, một cấu tử của 
hạt nhân). 

1.11. Trong tự nhiên, nguyên tố cacbon có hai đồng vị : g 2 C(98,9%) và 
g 3 C(l,l%). Chính đồng vị l 6 2 c đã được chọn làm cơ sở để định nghĩa đơn 
vị khối lượng nguyên tử, được gọi là cacbon-12 hay c. 

Với z = 6 và A = 12, nguyên tử g 2 C có 6 proton, 6 nơtron ở hạt nhân và 
6 electron ở vỏ nguyên tử. 

1.12. Mỗi hạt nhân đơteri 2 H có 1 proton và 1 nơtron : A = 2 và z = 1. 

Hạt nhân mới hình thành có số đơn vị điện tích z = 1 + 1 = 2, có số khối 
A = 2 + 2 = 4. 

Đó là hạt nhân heli vì z = 2 đặc trưng cho nguyên tố heli. 


5.BT HÒMO.C - A 


65 



Phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri được biểu diễn bằng phương trình : 

2 H + 2 H -> ^He 

(Phản ứng này kèm theo hiện tượng hụt khối lượng đáng kể và do đó toả 
ra nhiều nhiệt, đó là nguyên tắc của bom H). 

1.13. Thể tích V của hạt nhân : 

V = |ttR 3 = ^-71(1,2. 10~ i3 ) 3 A cm 3 

Ạ 

Khối lượng m của hạt nhân : m =-— (g) 

6,022.10 23 

Khối lượng riêng của hạt nhân : 

D _ rn ^ A x _3___3_ 

_ v 6,022.10 23 4 ^! 2 10 -13 ) 3 A " 6,022.4ti.1,2 3 .10 ~ 16 

* 2,295.10 14 (g/cm 3 ) 

Đ w 230 triệu tấn/cm 3 

Ta thấy biểu thức tính khối lượng riêng D không chứa số khối A (sau khi dã 
làm dơn giản) tức là D không phụ thuộc vào số khối A. Như vậy, theo hệ 
thức gần đúng nói trên thì khối lượng riêng của mọi hạt nhân đều như nhau. 


' 1.14. Công thức của các loại phân tử H 2 0 : 


'h 2 16 0 ; 2 H 2 i6 0 ; 

'h 2 h 16 ' 

'h 2 I7 0 ; 2 H 2 17 0 ; 

'h 2 h' 7 . 

'h 2 i8 0 ; 2 H 2 i8 0 ; 

'h 2 h 18 

1.15. Đáp án đúng : 



a) B 

b) A 


1.16. Nguyên tử khối trung bình của clo tự nhiên : 


A = 


34,97.75,77 + 36,97.24,23 
100 


= 35,45 


66 


5.BT Hóa 10.c - 0 



1.17. Đáp án đúng : B. 

1.18. Gọi X là thành phần phần trăm của ! H, thành phần phần trăm của Ịh sẽ 
là: 100 -X. 

l.x + 2.(100 -- x) 

Tacó: - 100 - = l ' 008 

Giải ra ta được : X = 99,2. 

Kết quả : Thành phần Ị H là 99,2%, 

?Hlà 0 , 8 %. 


Bài 3 

LUYỆN TẬP : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


1.19. a) Nguyên tử khối trung bình của Ar : 

Ã(Ar) . 40 ' 99 ’ 60 + 3 ^ 0 0 0 - 34 + 38 ' a0<> = 39,99 

Nguyên tử khối trung bình của K : 

X _ 39.93,26 + 41.6,73 + 40.0,01 ™ , 

A(K) - ĩõõ ■ 39,13 


b) Trong trường hợp này ta thấy mặc dù Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân 
hay số proton (Z=18) nhỏ hơn K (Z=19) nhưng lại có nguyên tử khối 
trung bình lớn hơn K. 

Sở dĩ như vậy là vì đồng vị nặng của Ar ( 40 Ar) có thành phần tuyệt đối lớn 
(99,60%), trong khi đó, đồng vị nhẹ của K ( 39 K) lại có thành phần tuyệt 
đối lớn (93,26%). 


1.20. a) Khối lượng mol nguyên tử (kí hiệu : M A ) là khối lượng tính cho 1 mol 
nguyên tử. 


67 




Khối lượng mol nguyên tử được định nghĩa theo hệ thức sau đây : 

w rn(g) 

M a = 

A n(mol) 

Trong đó, n là số mol (lượng chất) có khối lượng là m (tính ra gam). 

Từ hệ thức trên ta dễ dàng thấy rằng khối lượng mol có đơn vị là g/mol. 

b) Nguyên tử khối là số đo của khối lượng mol nguyên tử khi khối lượng 
mol nguyên tử tính ra g/mol. 

Thí dụ : Nguyên tử khối của H là 1,008 thì khối lượng mol của H là 
1,008 g/mol. 

1.21. Khối lượng mol nguyên tử của natri : M Na = 22,99 g/mol. 

29,89 g 

Lượng chất natri thu được : — , - -= 1,3 mol. 

22,99 g/mol 

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na và số nguyên tử C1 như nhau nên 
khi điện phân 75,97 g NaCl ta cũng thu được 1,3 mol nguyên tử clo. 

Khối lượng mol nguyên tử clo sẽ là : 

A4 _ (75,97 - 29,89)g 

M C1 =- - " -= 35,45 g/mol 

1,3 mol 

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45. 

1.22. 7 Li 35 Cl ; 7 Li 37 Cl ; 

6 Li 35 CI, 6 Li 37 Cl. 

1.23. Nguyên tử khối trung binh của liti : 


1.24. Điều khảng định B không đúng (thí dụ đồng vị 7 N cũng có 8 nơtron) 


68 



Bài 4 


CẤU TẠO Vỏ NGUYÊN TỬ 


1.25. Đáp án c. 

1.26. Sô' đơn vị điện tích hạt nhân z = sô' proton = sô' electron = sô' thứ tự. 

1.27. Đáp án đúng : c. 

1.28. a) n 12 3 4 

Tên lớp K L M N 

b) Thứ tự K, L, M, N 

Í.29. Sô' phân lớp trong mỗi lớp trùng với sô' nguyên n, đặc trưng cho lớp : 


Lớp 

K 

L 

M 

N . . . 

n 

1 

2 

3 

4 . . . 

Sô' phân lớp 

1 

2 

3 

4 . . . 


1.30. Đáp án c (lớp M có 3 phân lớp). 

1.31. a) Lớp N ứng với n = 4 có 4 phân lớp : 4s, 4p, 4d, 4f. 
b) Các mức năng lượng tăng dần theo thứ tự trên. 

1.32. Số electron tối đa có thể phân bố trên : 

- phân lớp s : 2 . 

- phân lớp p : 6 . 

- phân lớp d : 10 . 

- phân lớp f : 14. 

Nhận xét : Sô' electron tối đa trẽn các phân lớp s, p, d, f gấp 2 lần các sô' lẻ 
liên tiếp 1 , 3, 5, 7. 

1.33. a) Một cách vắn tắt người ta nói lớp n có tối đa 2n 2 electron. 


69 



b) Số electron tối đa trên lớp K (n=l) là 2. ỉ 2 = 2. 

Số electron tối đa trên lớp L (n=2) là 2.2 2 = 8. 

Số electron tối đa trên lớp M (n=3) là 2.3 2 = 18. 

c) Sơ đồ như hình vẽ : 

(Lớp K có tối đa 2 electron, 
lớp L có tối đa 8 electron, 
lớp M có tối đa 18 electron). 

1.34. Đáp án E. 

(với n = 5 sộ' electron tối đa là 2.5 = 50). 

1.35. Lớp M (n=3) có 3 phân lớp, năng lượng tăng dần từ 3s đến 3d : 3s, 3p, 3d. 



Bài 5 

CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

1.36. ls ; 2s, 2p ; 3s, 3p, 3d ; 4s, 4p, 4d, 4f. 

ls ; 2s, 2p ; 3s, 3p ; 4s, 3d, 4p, 4d, 4f. 

Nhận xét : Mức năng lượng 3d thuộc lớp thứ ba (lớp M) nhưng lại có năng 
lượng cao hơn mức 4s thuộc lớp thứ tư (lớp N). Điểu đó có nghĩa là không 
phải tất cả các mức năng lượng thuộc cùng một lớp đều thấp hơn tất cả 
các mức năng lượng thuộc lớp tiếp theo. 

1.37. Trong nguyên tử, sự phân bô' các electron trên các phân lớp thuộc các lớp 
khác nhau được gọi là cấu hình electron của nguyên tử. 

Để diễn tả cấu hình electron của nguyên tử, người ta viết kí hiệu các phân 
lớp có electron và sô' electron trên mỗi phân lớp đó ; sô' electron được viết 
cao bên phải kí hiệu của phân lớp tương ứng. 

Thí dụ, trong nguyên tử liti ở trạng thái cơ bản, có 2 electron trên phân lớp 
ls và một electron trên phân lớp 2s. Cấu hình electron của nguyên tử Li 

được diễn tả bằng công thức : ls 2 2s l . 


70 




1.38. Trạng thái cơ bản là trạng thái có năng lượng thấp nhất. 

Ở trạng thái cơ bản, các electron phân bố lần lượt trên các mức năng 
lượng (các phân lớp) từ thấp đến cao ; sau khi mức năng lượng thấp đã bão 
hoà, electron mới phân bô trên mức năng lượng cao hơn tiếp theo. (Vì vậy 
cần nhớ thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao : ls, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 
3d, 4p...) 

1.39. Ne : 1 s 2 2s 2 2p 6 

Ar : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Hai nguyên tử trên có 8 electron ở lớp ngoài cùng (ns 2 np 6 ) là những 
nguyên tử có cấu hình electron bền vững, ít tham gia vào các phản ứng 
hoá học. Các nguyên tô' này (kể cả heli) được gọi là các khí hiếm. 

1.40. Li : 1 s 2 2s 1 , Be : ls 2 2s 2 , AI : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . 

Các nguyên tử trên có ít electron ở lớp ngoài cùng (1,2, 3). 

Các nguyên tố tương ứng là những kim loại. 

Li và Be là các nguyên tô' s, AI là nguyên tố p. 

1.41. o : ls 2 2s 2 2p 4 ; F : ls 2 2s 2 2p 5 ; N : ls 2 2s 2 2p 3 . 

Các nguyên tử trên có nhiều electron ở lớp ngoài cùng (6, 7, 5). 

Các nguyên tố tương ứng là những phi kim và cả ba đều là nguyên tô' p. 

1.42. a) Theo nguyên tắc, trong nguyên tử, các electron sẽ chiếm lần lượt các 
phân lớp có năng lượng từ thấp đến cao. Trong nguyên tử hiđro, electron 
duy nhất phân bô' trên phân lớp Is vì trên phân lớp ls, electron có năng 
lượng thấp nhất. 

b) Vì phân lớp ls chỉ có thể chứa nhiều nhất là 2 electron và có mức năng 
lượng thấp nhất nên 2 electron đầu phân bô' trên phân lớp này. Với 2 electron, 
phân lớp Is đã bão hoà nên electron thứ ba chiếm phân lớp 2s tiếp theo có 
năng lượng cao hơn. 

1.43. H : ls 1 , Li : ls 2 2s\ Na : ls 2 2s 2 2p 6 3s'. 

Nhận sét : Lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó đều có 1 electron trên 
phân lớp s. 


71 



1.44. Từ z = 3 đến z = 10 ta có các nguyên tử : 

Li : 1 s 2 2s 1 ; Be : ls 2 2s 2 ; B : ls 2 2s 2 2p’ ; c : ls 2 2s 2 2p 2 ; N : ls 2 2s 2 2p 3 ; 
o : ls 2 2s 2 2p 4 ; F : ls 2 2s 2 2p 5 ; Ne : ls 2 2s 2 2p 6 . 

Nhận xét : Số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó tăng 
dần từ 1 (Li) đến 8 (Ne). 

1.45. K : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s l . 

Nhận xét : Phân lớp 3d thuộc lớp M còn trống nhưng vì tiếp theo mức 
năng lượng 3d là mức năng lượng 4s nên electron cuối cùng chiếm phân 
lớp 4s. 

1.46. a) Đáp án : c (nitơ, z = 7). 

b) Đáp án : c (silic, z = 14). 

c) Đáp án : D (canxi, z = 20). 

Bài ó 

LUYỆN TẬP : CẤU TẠO vỏ NGUYÊN TỬ 

1.47. a) Nguyên tử có 16 electron. 

b) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

c) Lóp electron ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron s và 
4 electron p. 

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim. 

1.48. Nguyên tố s là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp s. 

Nguyên tô' p là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng dược 
điền vào phân lớp p. 

Nguyên tố d là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp d. 

Nguyên tố f là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được 
điền vào phân lớp f. 

1.49. Đáp án B. 

72 



1.50. a) Đáp án A. 

b) Đáp án c. 

ơ đây mức năng lượng cao nhất là mức 3d. VI vậy electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp 3d (mức 4s thấp hơn mức 3d). 

1.51. a) Gọi X là sô' proton. Vì sô' proton bằng sô' electron nên X cũng là sô' 
electron. Theo đề bài, sô' nơtron bằng (x + 1). Từ đó ta có phương trình : 

2x + X + 1 = 28 

3x = 28 - 1 = 27 

X =9 

Vậy sô' proton là 9, sô' nơtron là 10, sô' electron là 9. 

b) Sô' khối A = 9 + 10= 19. 

c) Với 9 electron, cấu hình electron sẽ là ls 2 2s 2 2p 5 . 

d) Với z = 9. Đó là nguyên tô' flo (F). 

1.52. a) Cấu hình electron : ls 2 2s* —» 1 electron ở lớp ngoài cùng. 

b) Cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p* —» 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

c) Cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 2 —» 4 electron ở lớp ngoài cùng. 

d) Cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 4 —» 6 electron ở lớp ngoài cùng. 

1.53. Điện tích của electron : q e = -l,602.10 _19 c. 

Proton mang điện tích dương : q p = l,602.10 _19 c . 

Hạt nhân cacbon có 6 proton, vậy điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon 
bằng : 

q = 1,602.10“ 19 .6 = 9,612.10~ 19 c 

1.54. Đồng vị 92 5 u có : 235 - 92 = 143 (nơtron). 

Đồng vị 92 8 u có : 238 - 92 = 146 (nơtron). 

1.55. a) Sô' khối hạt nhân của photpho là 31 (đáp án B đúng). 

b) Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng). 

c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án c đúng). 

73 



y 23 , 

1.56. a) 1 mol nhôm có 6,022.10 nguyên tử nhôm. 


10 mol nhôm có : 6,022.10 23 .10 = 6,022.10 Zi * (nguyên tử nhôm). 

269,7 g 

b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm : M A1 = - 26,97 g / mol. 

10 mol 

1.57. Gọi X là thành phần phần trăm của đồng vị 7 Li, thành phần phần trăm 
đồng vị 6 Li sẽ là : 100 - X. Từ đó ta có phương trình : 

X.7 + (100 - x).6 


.24 , 


100 


= 6,94 


Giải ra ta được X = 94 (94% 7 Li) và 100 - X = 6 (6% 6 Li). 


1 . 58 . Nguyên tử khối trung bình A của brom : 

79.50,7 + 81.49,3 


A(Br) = 


100 


= 79,99 


của 


74 



Chương 2. BẢNG TUAN hoàn các nguyên Tố 

HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUAN hoàn 

• • • 


Bài 7 _ 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2 . 1 . a) Chu kì 1 có 2 nguyên tố. 

Chu kì 2 có 8 nguyên tố. 

Chu kì 3 có 8 nguyên tố. 

b) Chu kì 4 và chu kì 5, mỗi chu kì có 18 nguyên tố. 

c) Chu kì 6 có 32 nguyên tố. 

d) Các chu kì 1, 2, 3 là các .chu kì nhỏ (ngắn). 

Các chu kì 4, 5, 6, 7 là các chu kì lớn (dài). 

2 . 2 . Các nguyên tố H và He thuộc chu kì 1. Các nguyên tử này có 1 lớp 
electron, đó là lớp K (n = 1), có tối đa 2.1 -2 elèctron. 

2 . 3 . Các nguyên tố Li, Be, B, c, N, o, F, Ne thuộc chu kì 2. Nguyên tử của các 
nguyên tố này có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng là lớp L (n = 2) có tối đa 
2.2 2 = 8 electron. 

2 . 4 . Đáp án đúng là c, lớp electron ngoài cùng có tối đa 8 electron. 

2 . 5 . Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng một kim loại kiềm (trừ chu kì 1) và 
kết thúc bằng một khí hiếm. 

2 . 6 . a) Bảng tuần hoàn có 18 cột chia thành 8 nhóm A đánh số từ IA đến VIIIA 
và 8 nhóm B đánh số từ IB đến VIIIB. Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm 
VIIIB gồm 3 cột. 

b) Các nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một cột có cấu hình 
electron tương tự nhau, đặc biệt là cấu hình electron ở lớp ngoài cùng. 
Do đó các nguyên tô' này có tính chất hoá học gần giống nhau. 


75 



2.7. a) Khối các nguyên tô' s gồm các nguyên tố thuộc nhóm IA, được gọi là 
nhóm kim loại kiềm và nhóm IIA, được gọi là nhóm kim loại kiềm thổ. 

b) Khối các nguyên tố p gồm các nguyên tố thuộc 6 nhóm, từ IIIA đến VIIIA. 

c) Khối các ngụyên tố d gồm các nguyên tố Sc, Y, La, Ac thuộc nhóm IIIB 
và các nguyên tô' thuộc các nhóm IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB. 

d) Khối các nguyên tô' f gồm 14 nguyên tô' thuộc họ Lantan và 14 nguyên 
tỏ thuộc họ Actini. Các nguyên tô' nằy được xếp riêng ngoài bảng thành 
hai hàng ngang, ghi ở dưới bảng. 


Bài 8 

Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.8. Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron ở lớp ngoài 
cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tô' tương ứng. 

Các electron ở lớp ngoài cùng có khả năng tham gia hình thành liên kết 
hoá học được gọi là các electron hoá trị. 

Thí dụ, cacbon có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 2 , các electron 2s 2 2p 2 là 
những electron lớp ngoài cùng và là những electron hoá trị. 

2.9. Đối với các nguyên tô' thuộc các nhóm A thì sô' thứ tự của nhóm (I, II,...) 
cho biết sô' electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm 
(trừ He). Nitơ thuộc chu kì 2, có hai lớp electron, lớp ngoài là lớp L (n = 2). 
Vì nitơ thuộc nhóm VA nên sô' electron ở lớp ngoài cùng là 5. 

Cấu hình electron của lớp ngoài cùng của nguyên tử N : 2s 2 2p 3 . 

2.10. Heli thuộc chu kì 1, ở trạng thái cơ bản, nguyên tử heli chỉ có một lớp 
electron, đó là lớp K (n = 1), lớp K cũng chính là lớp electron ngoài cùng. 
Vì lớp K chỉ có tối đa 2 (2xl 2 ) electron nên với 2 electron lớp này đã bão 
hoà. Nguyên tử có lớp ngoài bão hoà là nguyên tử rất bền, khó tham gia 
các phản ứng hoá học. Vì vậy heli được xếp vào nhóm VIIIA cùng với các 
khí hiếm khác cũng có lớp electron ngoài cùng vững bền. 


76 



2.11. He : ls 2 ; Ne : 2s 2 2p 6 ; Ar : 3s 2 3p 6 

Kr : 4s 2 4p 6 ; Xe : 5s 2 5p 6 ; Rn : 6s 2 6p 6 . 

Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm (trừ heli) đều có 8 electron ở lớp 
ngoài cùng vói cấu hình ns 2 np 6 . Đó là cấu hình electron vững bển. He có 
cấu hình ls 2 , nhưng với cấu hình đó, lớp electron ngoài cùng đã bão hoà 
nên He cũng là một nguyên tử vững bền. 

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA được gọi là các khí hiếm. Các khí hiếm 
đều khó tham gia các phản ứng hoá học. ở điều kiện thường, các nguyên 
tử không liên kết vói nhau tạo thành phân tử. ở điều kiện thường, các khí 
hiếm đều ỏ trạng thái khí, phân tán. 

2.12. H : ls 1 ; Li ; 2s' ; Na : 3S 1 ; K : 4s‘ ; Rb : 5s\ Cs : 6s 1 ; Fr : 7s'. 

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm IA chỉ có 1 electron ỏ lớp ngoài 
cùng trên phân lóp s (ns 1 ). Trừ hiđro, còn các nguyên tố khác đều có tên 
là kim loại kiềm. Vì chỉ có 1 electron ỏ lớp ngoài cùng nên trong các phản 
ứng hoá học, nguyên tử của các kim loại kiềm có khuynh hướng nhường 
đi 1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng trước. 

Dọ đó, các kim loại kiềm chỉ có hoá trị 1. 

2.13. F : 2s 2 2p 5 ; C1 : 3s 2 3p 5 ; Br : 4s 2 4p 5 

I : 5s 2 5p 5 ; At : 6s 2 6p 5 

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7 electron ỏ lớp ngoài 
cùng với cấu hình ns 2 np 5 . Vì chỉ kém khí hiếm đứng sau 1 electron nên 
trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có khuynh hướng thu thêm 
1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng sau. 
Do đó, trong các hợp chất với nguyên tố kim loại, các nguyên tố thuộc 
nhóm VIIA có hoá trị 1. 

2.14. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các 
nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự 
biến dổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. 

2.15. ứng với cấu hình ls 2 2s 2 2p 6 , nguyên tử có 10 electron, vậy số thứ tự z = 10. 
Nguyên tử có 2 lớp electron (lớp K và lớp L), vậy nguyên tố đó thuộc 
chu kì 2. Lớp ngoài cùng có 8 electron (2s 2 2p 6 ), vậy nguyên tố đó thuộc 
nhóm V11IA, các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là các khí hiếm. 


77 



2.16. ứng với z = 11, nguyên tử có 11 electron, do đó có cấu hình electron : 
ls 2s 2p 3s . 

Nguyên tử có 3 lớp electron (lớp K, L, M), vậy nguyên tố đó thuộc chu kì 3. 
Lớp ngoài cùng có 1 electron, vậy nguyên tố đó thuộc nhóm IA. 
Các nguyên tô' thuộc nhóm này (trừ hiđro) có tên chung là các kim loại kiểm. 

2.17. a) Đáp án D : ls 2 2s 2 2p 4 . 

b) Đáp án B : chu kì 2. 

c) Đáp án c : nhóm VIA. 

2.18. Đáp án D : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 

2.19. Đáp án : 

a) D : 5 electron lớp ngoài cùng. 

b) c : chu kì 3. 

c) B : nhóm VA. 


Bài 9 

Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


2.20. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiểu tăng của điện 
tích hạt nhân thì số electron hoá trị tăng dần. 


Nguyên tử 

Li 

Be B 

c 

N 

0 F Ne 

Cấu hình electron 
lớp ngoài cùng 

2s‘ 

2s 2 2s 2 2p* 

2s 2 2p 2 

2s 2 2p 3 

2s 2 2p 4 2s 2 2p 5 2s 2 2p 6 


b) Trong cùng một nhóm A, số electron hoá trị của các nguyên tử đều như 
nhau và bằng số thứ tự của nhóm. 


Nguyên tử 

H 

Li 

Na 

K 

Rb 

Cs 

Fr 

Cấu hình electron 
lớp ngoài cùng 

ls 1 

2s‘ 

3s‘ 

4s‘ 

5s 1 

6s 1 

7s* 


78 



2.21. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của số 
đơn vị điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử giảm dần. 

Giải thích : Trong cùng một chu kì, số lớp electron trong nguyên tử của 
các nguyên tố bằng nhau nhưng vì điện tích hạt nhân tăng, lực hút của hạt 
nhân với các electron cũng tăng theo làm cho bán kính nguyên tử của các 
nguyên tố giảm dần. 

b) Trong cùng một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính 
nguyên tử tăng. 

Giải thích : Theo chiều từ trên xuống dưới, điện tích hạt nhân tăng nhưng 
đồng thời số lớp electron cũng tăng và chiếm ưu thế nên kết quả là bán 
kính nguyên tử tăng theo. 

2.22. a) Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải (không xét các khí 
hiếm), độ âm điện của các nguyên tử tăng. 

Giải thích : Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân 
tăng, bán kính nguyên tử giảm nên lực hút electron của nguyên tử tăng. 

b) Trong cùng một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới, độ âm điện của các 
nguyên tử giảm dần. 

Giải thích : Trong cùng một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới ; bán kính 
nguyên tử tăng nên lực hút electron của nguyên tử giảm. 

2.23. Khi không xét các khí hiếm, độ âm điện tăng từ trái sang phải và giảm 
dần từ trên xuống dưới. Nguyên tử F đứng ở góc trên, phía phải nên flo có 
độ âm điện lớn nhất. 

2.24. Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử giảm khi đi từ trái sang phải. 
Vì vậy, đối với 4 trong số 5 nguyên tử trên, bán kính nguyên tử tăng dần 
theo thứ tự : Cl, p, Al, Na. 

Trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo số thứ tự của chu kì 
nên bán kính nguyên tử của F nhỏ hơn bán kính của Cl. 

Tóm lại, bán kính nguyên tử tăng theo thứ tự : 

F, Cl, p, AI, Na. 

2.25. Trong cùng một chu kì, độ âm điện tăng dần từ trái sang phải, vì vậy đối 
với 4 trong số 5 nguyên tử trên độ âm điện tăng dần theo thứ tự : 

Na, Al, p, Cl. 

Trong cùng một nhóm, độ âm điện tãng từ dưới lên trên nên dô âm điện 
của C! nhỏ hơn độ âm điện của F. Tóm lại, dộ âm diện tăng theo thứ tự : 
Na, Al, p, Cl, F. 


79 



2.26. Đáp án c. 

2.27. Đáp án D. 

2.28. Đáp án c. 

2.29. Đáp án c. 

2.30. a) Tính kim loại của một nguyên tố càng mạnh thì tính phi kim của nó 
càng yếu. 

b) Trong cùng một chu kì, tính phi kim của các nguyên tô' tăng dần từ trái 
sang phải. 

Trong cùng một nhóm (nhóm A) tính phi kim của các nguyên tố giảm dần 
từ trên xuống dưới. 

Tính kim loại biến thiên ngược chiều với tính phi kim. 

2.31. a) Độ âm điện của một nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố 
đó càng mạnh. 

b) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố thì tính phi kim của các nguyên tố 
biến thiên cùng chiều với độ âm điện của chúng. 

2.32. Chu kì 2 : Li 2 0, BeO, B 2 0 3 , C0 2 , N 2 0 5 , F 2 0. 

Chu kì 3 : Na 2 0, MgO, A1 2 0 3 , Si0 2 , P 2 0 5 , S0 3 , C1 2 0 7 . 

2.33. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, tính bazơ của các oxit và 
hiđroxit của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính axit của chúng 
mạnh dần. 


Bài 10 _ 

Ý NGHĨA CỬA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


2.34. a) Số proton là 20, số electron là 20. 

b) X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. 


80 



2.35. a) Số proton là 14, số thứ tự là 14. 

b) Nguyên tử có 3 lớp, lớp ngoài cùng có 4 electron. 

c) Nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm IVA. 


2.36. Đáp án D. 

2.37. Đáp án c. 

2.38. a) Đáp án c (xesi). 
b) Đáp án A (flo). 

2.39. a) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hon tính kim loại của natri (Na) đứng 
trước và mạnh hon tính kim loại của nhôm (Al) đứng sau. 

b) Magie (Mg) có tính kim loại yếu hon tính kim loại của canxi (Ca) đứng 
dưới và mạnh hon tính kim loại của beri (Be) đứng trên. 

2.40. a) Vì nguyên tô' X hợp với hiđro cho hợp chất XH 4 nên nguyên tố đó 
thuộc nhóm IVA. Oxit cao nhất của nó sẽ là X0 2 . 

Theo đề bài ta có : m ° = 

m X 0 2 100 


(m 0 là khối lượng của nguyên tố o, m X 0 2 là khối lượng của X0 2 ). 

Nguyên tử khối của oxi là 16. Gọi X là nguyên tử khối của X, ta sẽ có : 

16 X 2 _ 53,3 

X + 16 X 2 100 

Từ đó ta có : 53,3 . (x + 32) = 100.32 


x + 32 = 


MIN 60. 

53,3 


Nguyên tử khối của X : X = 60 - 32 = 28. 

b) X thuộc nhóm IVA, có số khối là 28. Vậy nguyên tố đó là silic (Si). 


6.BT HÓA10.C - A 



Bài 11 


LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN Đổi TUẦN HOÀN 
CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 


2.41. Na 

Mg 

AI 

Si 

p 

s 

3s' 

3s 2 

3s 2 3p' 

3s 2 3p 2 

3s 2 3p 3 

3s 2 3p‘ 

2.42. Be 

Mg 

Ca 

Sr 

Ba 

Ra 

2s 2 

3s 2 

4s 2 

5s 2 

6s 2 

7s 2 


2.43. Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) không có mặt trong 
các chu kì nhỏ. 

2.44. Nguyên tử khối trung bình A của nguyên tố bo trong tự nhiên : 

-11.80,1 + 10.19,9 
A “ 100 = '°- 8 
Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo : 10,8. 

2.45. a) Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron, vậy có 
cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

b) Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron : z = 16. 

2.46. a)X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

b) Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 6= 18. 

2.47. Đáp án E (Al). 

2.48. a) Đáp án B. 
b) Đáp án D. 

2.49. a) Si có tính phi kim mạnh hơn Al, yếu hơn p. 
b) Si có tính phi kim mạnh hơn Ge, yếu hơn c. 

2.50. a) Nguyên tử khối của beri : 9,012 (đáp án B). 

b) Số khối hạt nhân nguyên tử beri : 9 (đáp án A). 

c) Khối lượng mol nguyên tử : 9,012 g/moi (đáp án C). 


82 


6.BT HÓA10.C - B 



Chương 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC 


Bài 12 _ 

LIÊN KẾT ION - TINH THE ION 

3.1. Điện tích của electron : q e = -1,602. 10~ 19 c. 

Điện tích của proton : q p = + 1,602.10 _,9 C. 

Các điện tích nhỏ bé đó được gọi là các điện tích đơn vị. 

Electron mang một điện tích đơn vị âm, kí hiệu bằng 1-. 

Proton mang một điện tích đơn vị dương, kí hiệu bằng 1+. 

Hai, ba, ... điện tích đơn vị dương được kí hiệu bằng 2+, 3+,... 

Hai, ba, ... điện tích đơn vị âm được kí hiệu bằng 2-. 3-,.. . 

3.2. a) Trong một nguyên tử, số proton luôn luôn bằng số electron, nghĩa là số 
điện tích dương và số điện tích âm bằng nhau nên nguyên tử trung hoà điện. 

b) Khi nguyên tử nhận thêm hay bỏ ra một số electron thì số proton khồng 
còn bằng số electron nữa, nghĩa là sô' điện tích dương không còn bằng số 
điện tích âm nên phần tử được hình thành mang điện tích, được gọi là ion. 

Nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích được gọi là ion. 

3.3. Nguyên tử Li có 3 proton mang điện tích dương và 3 electron mang điện 
tích âm. Khi mất một electron thì ion có dư một điện tích dương nên ion 
được hình thành mang một điện tích dương (1+). 

Ion mang điện tích dương nên thuộc loại ion dương hay cation. 

Ion của nguyên tố liti thì được gọi là ion liti (tên nguyên tố). 

Phương trình : Li —» Li + + e 


83 



3.4. Nguyên tử F có 9 proton mang điện tích dương và 9 electron mang điện 
tích âm. Khi nhận thêm một electron thì ion có dư một điện tích âm nên 
ion được hình thành mang một điện tích âm (1-). 

Ion mang điện tích âm nên thuộc loại ion âm hay anion. 

Ion của flo được gọi là ionỷlorua. 

Phương trình : F + e —> F . 

3.5. Na —> Na + + e 

Mg —> Mg 2+ + 2e 

AI -> Al 3+ + 3e 

C1 + e -> cf 

o + 2e 0 2_ 

s + 2e s 2 ' 

3.6. Các kim loại dễ nhường electron để trở thành ion dương. 

Thí dụ : K K + + e 

Ca —> Ca + 2e 

Các phi kim dễ nhận electron để trở thành ion âm. 

Thí dụ : Br + e —> Br 
I + e -> r 

3.7. Cấu hình electron của Al, Mg, Na, Ne : 

AI Mg 

ls 2 2s 2 2p 6 (3s 2 3p’) ls 2 2s 2 2p 6 (3s 2 ) 

Na Ne 

ls 2 2s 2 2p 6 (3s 1 ) ls 2 2s 2 2p 6 

Từ các cấu hình trên ta dễ dàng thấy rằng nếu : 

- nguyên tử Na nhường le để trở thành ion Na + ; 

- nguyên tử Mg nhường 2e để trở thành ion Mg 2+ ; 

- nguyên tử AI nhường 3e để trở thành ion Al 3+ , 


84 



thì các ion được hình thành có cấu hình electron giống cấu hình electron 
của khí hiếm Ne với 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

Ta đã biết cấu hình electron của các khí hiếm với 8 electron (đối với He là 
2 electron) ở lớp ngoài cùng là một cấu hình electron vững bền. Vì vậy, 
các nguyên tử kim loại có khuynh hướng dễ nhường electron để có cấu 
hình electron vững bển của khí hiếm đứng trước. 

3.8. Cấu hình electron của Q, F, Ne : 

o F Ne 

ls 2 2s 2 2p 4 ls 2 2s 2 2p 5 ls 2 2s 2 2p 6 

Từ các cấu hình trên ta dễ dàng thấy rằng nếu nguyên tử F nhận thêm le 
để trở thành ion F ; nguyên tử o nhận thêm 2e để trở thành ion 0 2_ ; 
thì các ion được hình thành có cấu hình electron giống cấu hình electron 
của khí hiếm Ne với 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

Như ta đã biết, cấu hình electron của các khí hiếm với 8 electron (đối với 
He là 2 electron) ở lớp ngoài cùng là một cấu hình electron vững bền (năng 
lượng thấp). Vì vậy, các nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận 
electron để có cấu hình electron vững bền của khí hiếm đứng sau. 

3.9. He Be 2+ Li + 

,2 ,2 ,2 

ls ls ls 

Nhận xét : Các cation Be 2+ , Li + có cấu hình electron giống cấu hình 
electron của nguyên tử khí hiếm He đứng trước. 

3.10. Ar : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

^2+ 1 2a2a6^2q6 

Ca : ls 2s 2p 3s 3p 
K + : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Nhận xét : Các cation Ca 2+ , K + có cấu hình electron giống cấu hình 
electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng trước. 

3.11. Ar : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

0 2~ . 1 2/-> 2~ 6 0 2- 6 

s : ls 2s 2p 3s 3p 

cf : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 


85 



Nhận xét : Các anion s 2 , C1 có cấu hình electron giống cấu hình 
electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng sau. 

3.12. a) Ta đã biết natri là một kim loại có khuynh hướng nhường electron để 
trở thành một ion dương có cấu hình electron vững bền và clo là một phi 
kim có khuynh hướng nhận electron để trở thành một ion âm có cấu hình 
electron vững bền. Vì vậy khi cho clo tiếp xúc với natri thì trước hết có 
hiện tượng chuyển electron từ nguyên tử Na sang nguyên tử Cl. Từ đó 
xuất hiện các ion tích điện khác dấu (âm và dương) và sau đó do lực hút 
tĩnh điện giữa các ion nén liên kết ion được hình thành. 

Phản ứng hoá học giữa natri và clo có thể được diễn tả bằng phương trình : 

Ị- le -ị 

Na + C1 -> [Na + cf] 

hay : 

Ị - 2 x le -J, 

2Na + Cl 2 -> 2[Na + Cf] 

b) Liên kết ion là liên kết giữa các ion, xuất hiện do sự chuyển electron từ 
nguyên tử kim loại sang nguyên tử phi kim. 

Bản chất lực liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa các ion tích điện khác dấu. 

3.13. a) Lực hút tĩnh điện giữa các ion không định hướng : một ion dương có tác 
dụng hút đối với nhiều ion âm và ngược lại. Vì vậy, các hợp chất ion 
thường tồn tại ở dạng tinh thể. Các phân tử ion riêng rẽ chỉ tồn tại ở nhiệt 
độ cao (1440 °c đối với NaCl). 

b) Hình bên là sơ đồ mạng tinh thể NaCl. 

Trong tinh thể NaCl, các ion Na + và C1 
luân phiên phân bố trên các đỉnh của các 
hình lập phương nhỏ. 

Mỗi ion được bao quanh bởi 6 ion khác dấu 
gần nhất. 

3.14. Vì lực hút tĩnh điện giữa các ion khác dấu lớn nên các tinh thể ion rất bền. 
Các hợp chất ion khó bay hơi, khó nóng chảy và khá rắn. Thí dụ, muối ăn 
(NaCl) có nhiệt độ nóng chảy là 800 °c. 


•^5 




p 4 

p4 






ĩ 






ị ^ 




— 



86 



Các hợp chất ion dễ tan trong nước. Ở trạng thái rắn, các hợp chất ion không 
dân điện nhưng dung dịch các hợp chất ion hoà tan trong nước và các hợp 
chất ion ở trạng thái nóng chảy đều là châ't dẫn diện vì khi dó các ion tích 
điện có thể chuyển động tự do. Đó là đặc điểm của các hợp chất ion. 


Bài 13 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 


3.15. a) Nguyên tử H, với cấu hình electron là ls\ có 1 electron hoá trị. Trong 
phân tử H 2 , hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H 
góp 1 electron tạo thành một cặp electron chung : 

H* + .H - > H : H 

Như vậy, trong phân tử H 2 , mỗi nguyên tử có 2 electron giống lớp vỏ bền 
vững của khí hiếm heli (He). 

Nguyên tử clo (Cl) có 7 electron hoá trị. Một cách tương tự, trong phân tử 
Cl 2 , mỗi nguyên tử C1 đạt được cấu hình 8 electron ở lớp ngoài cùng giống 
nguyên tử khí hiếm Ar khi mỗi nguyên tử góp 1 electron tạo thành cặp 
electron chung : 

: c r + .C1 : -> : cì : cì : 

Liên kết giữa hai nguyên tử H hay giữa hai nguyên tử C1 được gọi là liên 
kết cộng hoá trị. 

b) Liên kết cộng hoá trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử 
bằng một hay nhiều cặp electron chung (l) . 

3.16. a) Phân tử H 2 : Công thức electron : H : H 

Công thức cấu tạo : H - H 


(1) Thực ra, cũng có những Iruờng hợp cá biệt, hên kết được hình thành bằng một hay một số lẻ electron. 


87 



Phân tử Cl 2 : Công thức electron : 

: C1 : C1: 

• • * • 

Công thức cấu tạo : 

Cl-Cl 

Phân tử N 2 : Công thức electron : 

:N ÍỈN: 

Công thức cấu tạo : 

N s N 


b) Mỗi cặp electron chung được biểu thị bằng một gạch nối và được coi là 
một liên kết. 

Nếu giữa hai nguyên tử có một liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết 
đơn, thí dụ H - H ; C1 - Cl. 

Nếu giữa hai nguyên tử có ba liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết 
ba, thí dụNsN. 

3.17. a) Liên kết cộng hoá trị khổng phân cực là liên kết cộng hoá trị giữa hai 
nguyên tư có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4. Các cặp electron chung phân 
bố đồng đều giữa hai nguyên tử. 

Thí dụ : H 2 ; Cl 2 

H : H ; C1 : C1 

b) Liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) là liên kết giữa hai nguyên tử 
khác nhau có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến < 1,7, các cặp electron phân bố 
lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn. 

Thí dụ : HC1 ; HF 

H :C1 ; H :F 

3.18. Nguyên tử cacbon (C) có 4 electron hoá trị, nguyên tử oxi (O) có 6 
electron hoá trị. 

Trong phân tử C0 2 , nguyên tử c ở giữa hai nguyên tử o. Nguyên tử c góp 
chung với mỗi nguyên tử o hai electron, mỗi nguyên tử o góp chung với 
nguyên tử c hai electron tạo ra hai liên kết đôi : 

Công thức electron : : o :: c :: o : 

Công thức cấu tạo : o = c = o 

Như vậy, theo công thức electron, nguyên tử c cũng như mỗi nguyên tử 0 
đều được bao quanh bởi 8 electron lớp ngoài cùng, đạt cấu hình vững bển 
của khí hiếm (Ne). 


88 


3.19. H 2 0 : Công thức electron H : o : H 

Công thức cấu tạo : H - o - H 

NH 3 : Công thức electron : H : N : H 

H 

Công thức cấu tạo : H - N- H 

H 


3.20. Liên kết cộng hoá trị là liên kết giữa các nguyên tử trong cùng một phân 
tử (liên kết định hướng). Như vậy, mỗi phân tử có thể được coi là một đơn 
vị độc lập nên so với các hợp chất ion, các hợp chất liên kết cộng hoá trị 
có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ hoá hơi thấp. 

ở điều kiện thường, hiđro, oxi, clo, khí cacbonic ở trạng thái khí ; nước, 
etanol (rượu etylic) ở trạng thái lỏng ; băng phiến, iot, đường ở trạng thái rắn. 
Các chất có cực như etanol, đường... dễ tan trong dung môi nước (có cực) ; 
các chất không cực như propan, hexan... dễ tan trong các dung môi không 
cực như benzen, cacbon tetraclorua... 

Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hoá trị không cực không dẫn điện 
ở mọi trạng thái. 

3.21. Ta đã biết kim loại và phi kim có độ âm điện rất khác nhau, chúng dễ tương 
tác với nhau tạo thành các hợp chất ion, thí dụ NaCl, CaF 2 , KBr,... 
Trong khi đó, giữa các phi kim, hiệu độ âm điện không lớn nên chúng dễ tương 
tác với nhau tạo thành các họp chất có hên kết cộng hoá trị, thí dụ Cl 2 , NO,... 

3.22. 


Phân 

tử 

Br 2 

ch 4 

h 2 0 

nh 3 

C 2 H 6 

Công 

thức 

electron 

• • • * 

: Br : Br : 

• • • • 

H 

H : c : H 

H 

H : o : H 

H : N : H 

H 

H H 

• • •• 

H : c : c : H 
* * • • 

H H 



H 



H H 

Công 


1 



1 1 

thức 

Br - Br 

H - C- H 

H-O-H 

H - N- H 

H - C- C- H 

cấu tạo 


1 

H 


1 

H 

1 1 

H H 


89 





3.23. Đáp án E (CC1 4 ). 

3.24. Đáp án E (CsF). 

3.25. Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA gồm các nguyên tố : flo (F), clo (ơ), 
brom (Br), iot (I), atatin (At). 

Nguyên tử của chúng có 7 electron hoá trị. 

Khi hai nguyên tử của cùng một nguyên tô' thuộc nhóm này liên kết với 
nhau tạo thành phân tử thì mỗi nguyên tử góp 1 electron, tạo thành một 
cặp electron chung tức là một liên kết, vì mỗi nguyên tử chỉ thiếu 
1 electron để đạt được cấu hình 8 electron vững bền (giống như củạ khí 
hiếm đứng sau nó). 

Thí dụ : : F. + *F : - > : F : F : hay F - F 

•• •• •• •• 

3.26. Đáp án B. 

3.27. Đáp án A. 

3.28. CH 4 

H 

I 

H - C- H 
I 

H 

C 2 H 2 

H - c = c - H 

Trong các hợp chất trên, cacbon có thể tham gia 4 liên kết cộng hoá trị vì 
cacbon có 4 electron hoá trị, có thể góp 4 electron đó tạo thành 4 cặp 
electron chung. 

3.29. H-H, H-Cl, H-Br, H-N-H. 

I 

H 

Hiđro có thể tham gia một liên kết cộng hoá trị, vì nguyên tử H chỉ có 
1 electron duy nhất. 

3.30. Chất có liên kết ion : CaO, CsF. 

Chất có liên kết cộng hoá trị : Cl 2 , H 2 0, HC1. 


co 2 C 2 H 6 

H H 
I I 

o = c = o H - C- C- H 

I I 
H H 

C 2 H 4 

H H 
I I 


90 



Bài 14 


TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THE PHÂN TỬ 


3.31. a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ những nguyên tử. 

b) Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên 
kết cộng hoá trị. 

c) Thí dụ : Tinh thể kim cương cấu tạo từ những nguyên tử cacbon, tinh 
thể silic cấu tạo từ những nguyên tử silic, tinh thể gemani cấu tạo từ 
những nguyên tử gemani. 

d) Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng 
hoá trị, rất mạnh. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều là các tinh thể bền, rất 
cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn 
nhất so với các loại tinh thể đã biết. 

3.32. a) Tinh thể kim cương được cấu tạo từ những nguyên tử cacbon (C). 

b) Nguyên tử cacbon có 4 eléctron hoá trị. Trong tinh thể kim cương, 
mỗi nguyên tử cacbon là một tâm liên kết với 4 nguyên tử cacbon lân cận 
gần nhất bằng 4 cặp electron chung, đó là 4 liên kết cộng hoá trị. Bốn 
nguyên tử cacbon lân cận này nằm ở các đỉnh của tứ diện đểu mà tâm là 
vị trí của nguyên tử cacbon trung tâm. 

3.33. a) Tinh thể phân tử được cấu tạo từ những phân tử. 

b) Các phân tử trong tinh thể phân tử liên kết với nhau bằng lực tương tác 
yếu giữa các phân tử. 

c) Các thí dụ về tinh thể phân tử : tinh thể iot, tinh thể băng phiến, tinh thể 
nước đá. 

d) Trong tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc 
lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, các tinh 
thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Ngay ở nhiệt độ thường, các tinh 
thể phân tử như iot, băng phiến (naphtalen) đã từ từ hoá hơi, các phân tử 
tách rời khỏi mạng tinh thể và khuếch tán vào không khí nên ta dễ nhận ra 
mùi của chúng. 

Các tinh thể cấu tạo từ các phân tử không phân cực như iot, băng phiến dễ 
hoà tan trong các dung môi không phân cực như benzen, toluen, hexan. 


91 



3.34. Tinh thể nguyên tử : kim cương, silic. 

Tinh thể phân tử : iot, băng phiến, nước đá. 

3.35. Trong tinh thể iot, các phân tử I 2 phân bố ở các đỉnh và ở tâm các mặt của 
một hình lập phương. Các phân tử I 2 liên kết với nhau bằng lực tương tác 
yếu giữa các phân tử. 


Bài 15 

HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ 

3.36. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất ion được gọi là điện hoá trị 
của nguyên tố đó. 

b) Trong các hợp chất NaCl và CaF 2 , canxi (Ca) có điện hoá trị lớn hơn 
điện hoá trị của natri (Na). 

3.37. a) Hoá trị của một nguyên tố trong các hợp chất cộng hoá trị được gọi là 
cộng hoá trị của nguyên tố đó. 

b) Trong các hợp chất H 2 0, NH 3 , nitơ có cộng hoá trị lớn hơn cộng hoá trị 
của oxi. 

3.38. a) Trong các hợp chất cộng hoá trị thì cộng hoá trị của một nguyên tố 
được xác định bằng số liên kết cộng hoá trị của nguyên tử tương ứng trong 
phân tử. 

b)H-N-H. 

I 

H 

Trong phân tử NH 3 , nguyên tử N tham gia 3 liên kết cộng hoá trị, vậy nitơ 
có cộng hoá trị 3. 

H H H H H H 

II III I 

3.39. o = c = o ; H - C- C T H ; H - C-C-C-H ; H - c = o. 

II III 

H H H H H 

Trong các hợp chất đó, cacbon đều có cộng hoá trị 4. 


92 



3.40. a) Số oxi hoá của các nguyên tố H, N, o, Na, Ca trong các đơn chất H 2 , 
N 2 , 0 2 , Na, Ca đểu bằng không. 

b) Tông số oxi hoá của hiđro và của oxi trong phân tử H 2 0 bàng không : 

2 X (+1) + (-2) = 0 

3.41. Hiđro có sô oxi hoá : 

- bằng +1 trong các hợp chất HC1, HF, H 2 0, CH 4 . 

- bằng -1 trong các hợp chất NaH, KH, MgH 2 , CaH 2 , CsH (í) . 

3.42. Số oxi hoá của C1 trong các chất : 

HC1, Cl 2 , C1 2 0, C1 2 0 3 , C1 2 0 5 , C1 2 0 7 
lần lượt là : -1, 0, +1, +3, +5, +7. 

3.43. Trong các hợp chất đã cho, cacbon đều có cộng hoá trị là 4 nhưng số oxi 
hoá của cacbon trong các hợp chất : 

CH 4 , C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , HCHO, HCOOH 
lần lượt là : -4, -3, -2, -1, 0, +2. 

3.44. Đáp án D (+7). 

Bài ló 

LUYỆN TẬP : LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

3.45. Đáp án D (+5). 

3.46. Gọi X là số oxi hoá của Cr. Vì trong một phân tử trung hoà, tổng đại số 
các số oxi hoá của các nguyên tử bằng không nên ta có : 

2.(+l) + 2.x + 7.(-2) = 0 
2x = +14 - 2 = +12 

X = +6 

Vậy số oxi hoá của Cr trong K 2 Cr 2 0 7 bằng +6. 


Hiđro có sô oxi hoá : 

- băng - I khí kèt hợp với các kim loại và nguyên tố Bo (B). 

- bằng + 1 khi kết hợp VỚI các phi kim (trừ Bo). 


93 



3.47. Gọi X là số oxi hoá của s, ta có : 

2.(+l) + X + 4.(-2) = 0 

X = +8 — 2 = +6 

Số oxi hoá của s trong H 2 S0 4 là + 6 . 

3.48. Đáp án c. N0 2 (+3) ; NC> 3 (+ 5 ) ; NH 3 (-3). 

3.49. Đáp án c. H 2 S (-2) ; S0 2 (+4) : SO 3 - (+4); SO^(+ 6 ), 

3.50. Đáp án B. Mn (0); MnO (+2) ; MnCl 4 (+4) ; Mn0 4 (+7). 

3.51. Trong tinh thể ion, liên kết giữa các ion là liên kết ion. 

Trong tinh thể nguyên tử, liên kết giữa cắc nguyên tử là liên kết cộng 
hoá trị. 

Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là tương tác yếu, được 
gọi là tương tác giữa các phân tử. 

3.52. Trong tinh thể ion, các cấu tử là các ion âm và dương. Trong tinh thể 
nguyên tử, các cấu tử là các nguyên tử. Trong tinh thể phân tử, các cấu tử 
là các phân tử. 

3.53. Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hoá 
trị rất mạnh. Vì vậy, các nguyên tử liên kết với nhau một cách chặt chẽ, 
do dó tinh thể nguyên tử rất bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ 
sôi cao. Trong tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị 
dộc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, các 
tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Các tinh thể nguyên tử rất khó 
hoà tan trong các dung môi khác nhau. Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các 
phân tử không phân cực dễ hoà tan trong các dung môi không phân cực. 
Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các phân tử phân cực dễ hoà tan trong các 
dung môi phân cực. 

H 

I 

3.54. N = N, H-C-H, 

I 

H 


94 


H - N- H , 

I 

H 


H-O-H 



Các liên kết trong phân tử N 2 là các liên kết cộng hoá trị điển hình, không 
phân cực vì đó là những liên kết giữa hai nguyên tử giống nhau (hiệu độ 
âm điện bằng không). 

Các liên kết trong các phân tử còn lại là các liên kết giữa các nguyên tử 
trong cùng một chu kì (C, N, O) và nguyên tử H (độ âm điện bằng 2,20). 
Vì trong cùng một chu kì, độ âm điện tãng dần từ trái sang phải nên so 
với H, hiệu độ âm điện cũng tãng theo, do đó các liên kết trong phân tử 
H 2 0 là các liên kết phân cực mạnh nhất. 

3.55. Liên kết trong các oxit đó là liên kết giữa oxi và các nguyên tô' thuộc 
chu kì 3. 

Căn cứ vào hiệu độ âm điện, có thể dự đoán liên kết trong các oxit : Na 2 0, 
MgO, A1 2 Oj là liên kết ion, liên kết trong các oxit : Si0 2 , P 2 O s , S0 3 là 
các liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết trong oxit C1 2 0 7 là liên kết cộng 
hoá trị không cực. 

+ 1 +1 +1 +2 +2 +2 

3.56. LiBr, NaCl, KI, MgCl 2 , CaO, BaF 2 ( *» 

-2 -2 -2 -1 +2 

3.57. a) Na 2 0, CaO, A1 2 0 3 , H 2 0 2 , F 2 0 

b) Oxi có số oxi hoá bằng : 

. -1 trong các peoxit, thí dụ H - o - o - H (H 2 0 2 ). 

. + 2 khi kết hợp với flo (F), vì oxi có độ âm điện (3,44) nhỏ hơn độ 

âm điện của flo (3,98). 

. -2 trong các trường hợp khác. 


( *’Trong mọi họp chât, các kim loại kiểm có số oxi hoá bàng +1, các kim loại kiềm thổ có sô oxi hoá 
bàng +2. 


95 



Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


Bài 17 _ 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.1. Câu đúng : 2. 

Câu sai : 1, 3, 4. 

4.2. Đáp án B. 

+6 +6 

4.3. a) S0 3 —> H 2 S0 4 : không có phản ứng oxi hoá - khử. 

+6 +4 

b) H 2 S0 4 —> S0 2 : có phản ứng oxi hoá - khử. 

+5 +4 

c) HN0 3 —> N0 2 : có phản ứng oxi hoá - khử. 

d) KC10 3 —> KC]0 4 : có phản ứng oxi hoá - khử. 

+5 +3 

e) KN0 3 —> KN0 2 : có phản ứng oxi hoá - khử. 

+2 +3 

g)FeCl 2 —> FeCl 3 : có phản ứng oxi hoá - khử. 

4.4. Đáp án B. 

4.5. - Đốt cháy nhiên liệu : 

+ Đốt than : c + 0 2 —» C0 2 
+ Đốt khí tự nhiên : CH 4 + 2Ơ 2 -> C0 2 + 2H 2 0 
+ Đốt gaz (bếp gaz, bật lửa gaz) : 2C 4 H Ị0 + 130 2 8CƠ 2 + 10H 2 0 

- Sự hô hấp, sự quang hợp, sự han gỉ, sự thối rữa, sự nổ... 

4.6. Đáp án D. 

4.7. Đáp án A. 

96 



4.8. Đáp án D. 

4.9. Đáp án B. 

_ 0 0 + 1-2 

4.10. a) 2Na + s -> Na 2 S 

Chất khử Chất oxi hoá 

0+2 +20 
b) Zn + FeS0 4 —» ZnS0 4 + Fe 

Chất khử Chất oxi hoá 


+4 -2 0 

4.11.1) S0 2 + 2H 2 S -> 3 s + 2H 2 0 

Chất oxi hoá Chất khử 

+4 0 +6-1 

2) S0 2 + Cl 2 + 2H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HC1 

Chất khử Chất oxi hoá 


ở (1) S0 2 dóng vai trò chất oxi hoá. 
ở (2) S0 2 dóng vai trò chất khử. 

+4 - 1+2 0 

4.12. a) Mn0 2 + 4HC1 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 


+4 

+2 

Mn + 2e 

-> Mn xl 

-1 

0 

2C1 

Cl2 + 2e xl 

+5 

+2 +4 


b) Cu+ 4HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 


0 

+2 

Cu 

—> Cu + 2e X 1 

+5 

+4 

N + le 

—> N x2 

+6 

+2 0 


c) 3Mg+ 4H 2 S0 4 -> 3MgS0 4 + s + 4H 2 0 

0 +2 
Mg —» Mg + 2e X 3 

+6 0 
s + 6e —> s X 1 


7.BT HÓA10.C - A 


97 



Bài 18 


PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ cơ 

4.13. Đáp án A. 

4.14. Đáp án B. 

4.15. Đáp án A. 

4.16. Đáp án A. 

4.17. + Nhận biết phản ứng oxi hoá - khử : Có sự thay đổi số oxi hoá. 

+ PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử : 

Zn + H 2 S0 4 —> ZnS0 4 + H 2 
2Na + 2H 2 0 —> 2NaOH + H 2 
2NH 3 + 3C1 2 -> N 2 + 6HC1 

+ PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử : 
2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
CuS0 4 + 2KOH -> Cu(OH) 2 + K 2 S0 4 
C0 2 + NH 3 + H 2 0 -> NH 4 HC0 3 

4.18. Đáp án B. 

4.19. Đáp án D. 

4.20. Đáp án c. 

Bài 19 _ 

LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.21. Đáp án A. 

4.22. Đáp án A. 

4.23. Đáp án c. 

4.24. Đáp án c. 

98 


7.BT HÓA10.C - B 



4 . 25 . Đáp án D. 

4 . 26 . Đáp án B. 

4 . 27 . Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

Theo PTHH (1) ta có no = n Fe = 4=^ = 0,04 (mol). 

n 2 re 56 

CuO + H 2 -> Cu + H 2 0 

Theo PTHH (2) : 

Số mol CuO phản ứng : n CuQ = n Hz = 0,04 mol. 

Sô' mol Cu tạo ra là 0,04 mol. 

Số mol CuO dư : 4^- 0,04 = 0,0125 (mol). 

80 

Sau phản ứng trong ống có : m Cu = 64.0,04 = 2,56 (g). 

m CuO (dư) = 80.0,0125 = 1 (g). 
Khối lượng chất rắn : 1 + 2,56 = 3,56 (g). 



-3 

+1 

+4 

+5 

4 . 28 . a) 

nh 3 , 

N 2 a 

no 2 , 

hno 3 


N chỉ có tính khử 



N chỉ có tính oxi hoá 


-3 

+2 

+3 

+5 

b) 

NH 4 C1, 

NO, 

hno 2 , 

n 2 o 5 


N chỉ có tính khử 



N chỉ có tính oxi hoá 

4 . 29 . n AgN o 3 - 0,1. 0,1 - 

0,01 (mol) 



Zn 

+ 

2AgN0 3 -» 

Zn(N0 3 ) 2 + 2Agl 


0,005 mol 

<— 

0,01 mol —> 

0,01 mol 


m Ag = 108.0,01 - 1,08 (g) 
m Z n = 65.0,005 = 0,325 (g) 

4 . 30 . n Zn = ^ = 0,04 (mol ) 

n CuCi 2 = 0,1.0,75 = 0,075 (mol) 

Zn + CuCl 2 —> ZnCl 2 + Cu 

0,04 mol —> 0,04 mol —> 0,04 mol 

Trong dung dịch thu được có : 
n Z nCi 2 = °’ 04 mo1 

n CuCi 2 dư = 0,015 - 0,04 = 0,035 (mol) 


( 1 ) 

( 2 ) 


99 



Chương 5. NHÓM HALOGEN 


Bài 21 _ 

KHÁI QUÁT VỂ NHÓM HALOGEN 


5.1. Đáp án D. 

5.2. Đáp án c. 

5.3. H 2 + F 2 bbngtối » 2HF 

2 2 t° thấp 

H 2 + Cl 2 ănhsăng > 2HC1 


-» 2HBr 


H 2 + Br 2 — 

H 2 + I 2 , , 2HĨ 

^ ^ XÚC tác Pt 

Trong các phản ứng trên, halỏgen đều đóng vai trò là chất oxi hoá. 


5.4. H 2 + F 2 


bóng tối 


t° thấp 
.0 _ 

3C1 2 + 2Fe ——2FeCl 3 


-1 

2HF 


Ca + Br 0 


-> CaBr 0 


3I, + 2A1 xtH2 ° > 2Alĩ' 


12 - 7 A. 

Số oxi hoá của các halogen trong hợp chất đều là -1. 


5.5. Nhận xét: 

- Flo chỉ có số oxi hoá -1 trong các hợp chất. 

- Clo ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7. 

- Broưi và iot có số oxi hoá tương tự như số oxi hoá của clo trong các 
hợp chất. 


100 



Bài 22 


CLO 

5.6. l)Fe +2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

2) 2Fe + 3C1 2 —2FeCl 3 

3) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 

5.7. Đáp án B. 

5.8. Đáp án B. 

5.9. Đáp án c. 

5.10. Đáp sô ': « 1,189 tấn hay 1189 kg. 

5.11. a) Trong 1 lít hỗn hợp có 0,6 lít Cl 2 và 0,4 lít H 2 . Clo đã lấy dư. 

H 2 + Cl 2 -» 2HC1 

0,4 lít -> 0,4 lít -> 0,8 lít 

b) Hỗn hợp khí sau phản ứng có : V HC1 = 0,8 lít -> 80% thể tích, 

V cl2 dư = 0,2 lít —> 20% thể tích. 

512 - n CuCi 2 = ^5 = 0,2 ( mo1 ) 

Cu + Cl 2 —CuCl 2 
0,2 mol <— 0,2 mol <— 0,2 mol 

m Cu = 64.0,2 = 12,8 (g) 
v c , 2 = 22,4.0,2 = 4,48 (lít) 

5.13. n HC1 = = 0,2 (mol) 

a) Mn0 2 + 4HC1 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

0.2 

Theo (1) : n c , 2 = ^=0,05 (mol); v ci2 = 22,4.0,05 =1,12 (lít) 


( 1 ) 


101 



( 2 ) 


b) 2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 
Theo (2) : n ci2 = = 0,0625 (mol) 


V cl2 = 22,4.0,0625 = 1,4 (lít) 


5.14. n 


C1 2 - 


560 

22,4 


= 25 (mol) 


2NaCl + 2H 2 0 y > 

z m.n 


H 2 T + 2NaOH + Cl 2 t 


Theo (1) : n NaC1 cần = 25.2 = 50 (mol) 

Khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl cần lấy là : 


58,5.50.100 

98 


= 2984,69 (g) * 2,985 kg 


( 1 ) 


Bài 23 

HIĐRO CLORƯA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORƯA 

5.15. Đáp án D. 

5.16. Đáp án D. 

5.17. Đáp án B. 

5.18. Đáp án A. 

5.19. - Hoà tan muối vào nước rồi lọc sẽ loại bỏ được CaS0 4 ít tan (nước lọc 
vẫn chứa một lượng nhỏ CaS0 4 ). 

- Cho vào nước lọc một lượng dư dung dịch BaCl 2 . 

BaCl 2 + CaS0 4 -> BaS0 4 ị + CaCl 2 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 

Lọc bỏ kết tủa BaS0 4 , nước lọc chứa CaCl 2 , MgCl 2 , NaCl và BaCl 2 dư. 


102 



- Thêm vào nước lọc một lượng dung dịch Na 2 C0 3 lấy dư. 

Na 2 C0 3 + CaCl 2 -> CaC0 3 ị + 2NaCl 

Na 2 C0 3 + MgCl 2 ->MgC0 3 ị + 2NaCl 

Na 2 C0 3 + BaCl 2 -> BaC0 3 ị + 2NaCl 

- Lọc bỏ kết tủa, nước lọc chỉ chứa NaCl và Na 2 C0 3 dư, cho tác dụng với 
dung dịch HC1 dư. 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 T + H 2 0 

Khi cô cạn, HC1 dư bay hơi hết, thu được NaCl tinh khiết. 

5.20. - Sản xuất Cl 2 , NaOH, H 2 : 

2NaCl + 2H 2 0 d P dd » H 2 T + 2NaOH + Cl 2 t 

z m.n z z 

- Sản xuất axit clohiđric : 

H 2 + Cl 2 —2HC1 

5.21. 2NaCl + H 2 SQ 4 (dậc) -- 400 ° c > Na 2 SQ 4 + 2HClt 

Phải dùng H 2 S0 4 đặc và muối ở trạng thái tinh thể để hiđro clorua tạo 
thành không hoà tan trong nước. 

5.22. a) Mg + 2HC1-> MgCl 2 + H 2 T (1) 

Chất không tan B là Cu. 

Theo (1) : 

n Mg = n H 2 = = °> 25 ( mo1 ) ; m Mg = 24.0,25 = 6 (g) 

Cu + 2H 2 S0 4 4 CuS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 (2) 

Theo (2): 

2,24 

n Cu = n so 2 = 22 4 = (mol) ; m Cu = 64.0,1 = 6,4 (g) 
b) rn hhA = 6 + 6,4 = 12,4 (g) 


103 



Bài 24 


Sơ LƯỢC VỂ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 

5.23. Đáp án B. 

5.24. Đáp án c. 

5.25. Đáp án:a-4;b-3;c-2;d-l ; e - 5. 

5.26. Khí 0 2 . 

5.27. 1) 2NaCl dpnc > 2Na + Cl 2 

2) Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H 2 0 

nước Gia-ven 

3) C1 2 + H 2 0 <-> HC1+HC10 

4) 2HC10 ánhsáng > 2HC1 + 0 2 T 

5) HC1 + AgN0 3 -> AgClị +HN0 3 

6) 2AgCl ánhsáng > 2Ag + Cl 2 

5.28. CaC0 3 ~ 900 ° c > CaO + C0 2 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

2NaCl + 2H 2 0 dpdd > H 2 t + Cl 2 t + 2NaOH 
Cl 2 + Ca(OH) 2 - > CaOCl 2 + H 2 0 

5.29. ở điều kiện thường, khí clo khô không tác dụng với sắt. Nếu có nước, 
clo tác dụng với nước tạo ra axit ăn mòn bình thép. 


104 



Bài 25 


FLO - BROM - IOT 


5.30. Đáp án c. 

5.31. Đáp án A. 

5.32. - Hai nguyên tố đó là clo và iot. 

- Hợp chất của chúng là natri clorua (NaCl) và natri iotua (Nai). 

5.33. VI flo là phi kim mạnh nhất trong số tất cả các phi kim nên trong các phản 
ứng nó chỉ thu thêm e nên luôn luôn có số oxi hoá âm. Các halogen khác 
còn có số oxi hoá dương vì còn có những phi kim mạnh hơn chúng nên 
chúng có thể nhường e cho phi kim này. 

5.34. Đáp án D. 

5.35. Có các phản ứng sau : 

Clo đẩy brom ra khỏi muối KBr : 

Cl 2 + 2KBr-> 2KC1 + Br 2 (1) 

Một phần clo tác dụng với nước : 

Cl 2 + H 2 ơ HC1 + HCIO (2) 

Một phần brom sinh ra ở (1) tác dụng với nước : 

Br 2 + H 2 ơ HBr + HBrO (3) 

Một phần clo đẩy brom ra khỏi HBr : 

Cl 2 + 2HBr -> 2HC1 + Br 2 (4) 

Dưới tác dụng của ánh sáng, các axit HCIO và HBrO bị phân huỷ : 

2HC10-> 2HC1 + 0 2 (5) 

( 6 ) 


2HBrO-> 2HBr + ơ 2 


105 



5.36. Sục khí Cl 2 vào các dung dịch trên đã được cho thêm hồ tinh bột. 

- Dung dịch nào không có hiện tượng gì xảy ra, đó là dung dịch NaCl. 

- Dung dịch nào có chất lỏng màu nâu tạo thành, đó là dung dịch NaBr : 

Cl 2 + 2NaBr- > 2NaCl + Br 2 

- Dung dịch nào có màu xanh xuất hiện, đó là dung dịch Nai : 

Cl 2 + 2NaI- > 2NaCl +\ 2 

(I 2 gặp hồ tinh bột tạo ra hợp chất có màu xanh). 

5.37. - Sản xuất flo : Trong công nghiệp, flo được sản xuất bằng cách điện phân 
KF tan trong HF lỏng, khan. 

- Sản xuất brom : Trong công nghiệp, người ta dùng Cl 2 để oxi hoá NaBr 
có trong nước biển thành Br 2 . 

- Sản xuất iot: Trong công nghiệp, người ta sản xuất I 2 từ rong biển. 


5.38. 

KF + H 2 S0 4 


, khso 4 + hf 

(1) 


KC1 + H 2 S0 4 

t° 

—-— ì 

„ khso 4 + hci 

(2) 


6,72 

n khí = = 0.3 (mol) 

Gọi X, y lần lượt là số mol KF và KC1, ta có : 

Ị 58x + 74,5y = 19,05 
1 X + y = 0,3 

Giải hệ phương trình được : X = 0,2 ; y = 0,1. 

m KF = 58.0,2 = 11,6 (g) -> % mKF = ^^.100% = 60,89% 

%m KC1 = 100% - 60,89% = 39,11% 

5.39. n ci 2 = = 0,2 (mol) 

Cl 2 + 2KBr- > 2KC1 + Br 2 (1) 


106 



Theo (1): 


n KBr = 2. n C j 2 = 2 .0,2 = 0,4 (mol) 

m KBr = 119.0,4 = 47,6 (g) 
m ddKBr = 88,81.1,34 =119 (g) 

c%= - 100 % = 40% 

119 

MO. nj 2 = 1 -~- = 0,3 (mol) 

C1 2 + 2KI-> 2KC1 + I 2 (1) 

Theo (1) : n K j = 2. rij 2 = 2.0,3 = 0,6 (mol) 

C M = =3 (mol/1) 


Bài 2ó __ 

LUYỆN TẬP -. NHÓM HALOGEN 


5.41. Đáp án A. 

5.42. Đáp án D. 

5.43. Đáp án c. 

5.44. Đáp án A. 

5.45. Đáp án B. 


5.46. Người ta có thể điều chế Cl 2 , Br 2 , 1 2 bằng cách cho hỗn hợp H 2 S0 4 đặc và 
Mn0 2 tác dụng với muối clorua, bromua, iotua. Các sản phẩm trung gian 
là HC1, HBr, HI bị hỗn hợp (Mn0 2 + H 2 S0 4 ) oxi hoá thành Cl 2 , Br 2 ,1 2 . 
Cẳc PTHH có thể viết như sau : 


NaCl + H 2 S0 4 —NaHS0 4 + HC1 


Mn0 2 + 4HC1 


■» MnCl 2 + C1 2 T + 2H 2 0 


107 



Các phản ứng cũng xảy ra tương tự đối với muối NaBr và Nai. 

Không thể áp dụng phương pháp trên để điều chế F 2 vì hỗn hợp oxi hoá 
(Mn0 2 + H 2 S0 4 ) không đủ mạnh để oxi hoá HF thành F 2 . 

Cách duy nhất điều chế F 2 là điện phân KF tan trong HF lỏng khan (không 
có mặt H 2 0). Dùng dòng điện một chiều 8-12 von ; 4000 - 6000 ampe ; 
Bình điện phân có catôt làm bằng thép đặc biệt hoặc bằng đồng và anôt 
làm bằng than chì (graphit). 

Ở catôt : 2H + + 2e —» H 2 
Ở anôt: 2F —» F 2 + 2e 

5.47. a) Cách Ị : Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch HBr hoặc dung dịch HI, Cl 2 
sẽ oxi hoá HBr hoặc HI thành Br 2 hoặc I 2 làm cho dung dịch không màu 
ban đầu chuyển thành màu vàng hoặc màu nâu. 

Cl 2 + 2HBr —» 2HC1 + Br 2 (dung dịch có màu vàng) 
hoặc Cl 2 + 2HI —» 2HC1 + I 2 (dung dịch có màu vàng nâu) 

Cách 2 : Có thể nhận biết hỗn hợp khí bằng giấy quỳ tím ẩm. Lúc đầu quỳ 
tím chuyển thành màu đỏ, do hỗn hợp khí có HC1. Sau đó màu đỏ biến 
mất do trong hỗn hợp có khí Cl 2 . Khí Cl 2 tác dụng với H 2 0 sinh ra HCIO 
có tính oxi hoá rất mạnh, làm mất màu đỏ : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HCIO 

b) Cho hỗn hợp khí trên (HC1 và Cl 2 ) tác dụng với chất oxi hoá mạnh là 
Mn0 2 , dung dịch KMn0 4 ... HC1 bị oxi hoá thành Cl 2 , kết quả thu được 
chất khí duy nhất là Cl 2 . 

4HC1 + Mn0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

16HC1 + 2KMn0 4 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

c) Cho hỗn hợp khí trên tác dụng với H 2 ở nhiệt độ cao, thu được khí duy 
nhất là HC1 : 

Cl 2 + H 2 —2HC1 


108 



Hoặc cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng bột đồng kim loại đun nóng, 
khí Cl 2 tác dụng với đồng kim loại tạo muối clorua là chất rắn. Chất khí 
không tác dụng với đồng kim loại là HC1, nên chất khí đi ra chỉ là HC1. 

Cu + Cl 2 —CuCl 2 

5.48. a) Lấy một ít muối trong mỗi lọ đem hoà tan vào nước được các dung dịch 
riêng biệt. 

- Dung dịch nào tác dụng được với Br 2 hoặc nước brom tạo ra tinh thể có 
màu đen tím, đó là dung dịch KI. 

Br 2 + 2KI -» 2KBr + I 2 

- Những dung dịch còn lại, dung dịch nào tác dụng được với Cl 2 tạo ra 
dung dịch có màu vàng nâu (màu của Br 2 tan trong nước), dó là dung dịch KBr. 

Cl 2 + 2KBr -» 2KC1 + Br 2 

- Hai dung dịch còn lại là KF và KC1 : cho tác dụng với dung dịch AgN0 3 , 
dung dịch nào tạo kết tủa trắng, đó là dung dịch KC1. 

KC1 + AgN0 3 -» AgClị + KN0 3 

- Dung dịch còn lại là KF. 

b) Điều chếhalogen tương ứng từ muối đã cho : 

- Điều chế F 2 : Điện phân muối KF tan trong chất lỏng HF khan thu được 
F 2 ở anôt. 

- Điểu chế Cl 2 : Điện phân dung dịch KC1 trong nước, có màng ngăn. 

2KC1 + 2H 2 0 y > H 2 + Cl 2 + 2KOH 

z m.n z z 

- Điều chế Br 2 : Cho H 2 S0 4 đặc tác dụng với hỗn hợp rắn là KBr và 
Mn0 2 , đun nóng. Các phản ứng xảy ra như sau : 


2KBr + H 2 S0 4(đậc) - 

-2—» K 2 S0 4 + 2HBr 

(1) 

Mn0 2 + 4HBr - 

——> MnBr 2 + Br 2 + 2H 2 0 

(2) 

MnBr 2 + H 2 S0 4 - 

MnS0 4 + 2HBr 

(3) 



109 



Phản ứng tổng của (1), (2), (3) là : 

2KBr + Mn0 2 + 2 H 2 SO 4 -> K 2 S0 4 + MnS0 4 + Br 2 + 2H 2 0 (4) 

- Điều chế I 2 tương tự điều chế Br 2 và có phản ứng tổng là : 

2KI + Mnơ 2 + 2H 2 S0 4 - > K 2 S0 4 + MnS0 4 + I 2 + 2H 2 0 

Điều chế các hiđro halogenua từ các muối tương ứng : 

- Điều chế HF : KF + H 2 S0 4 <0 > KHS0 4 + HFt 

- Điều chế HC1 : KC1 + H 2 S0 4 (0 > KHS0 4 + HClt 

- Điều chế HBr : Điện phân dung dịch KBr có màng ngăn (hoặc cho Cl 2 
tác dụng với dung dịch KBr, hoặc cho muối KBr tác dụng với hỗn hợp 
Mnơ 2 và H 2 S0 4 đặc) được Br 2 , sau đổ cho Br 2 tác dụng với H 2 ở nhiệt độ 
cao được HBr. 

H 2 + Br 2 t° > 2HBr 

- Điều chế HI : Tương tự như điều chế HBr ở trên hoặc từ I 2 ta điều chế 
HI bằng cách dùng khí H 2 S khử I 2 . 

I 2 + H 2 S [0 > 2HI + si 

5.49. Đáp sô' : 0,25 tấn Nai. 

9,75 tấn NaCl. 


110 



Chương 6. OXI - Lưa HUỲNH 


Bài 29 


OXI - OZON 


6.1. Hướng dẫn. So sánh bán kính nguyên tử với ion cùng loại : 

- Nếu là ion dương (cation) sẽ có ít electron hơn nguyên tử, và bán kính 
của ion dương nhỏ hơn bán kính nguyên tử. 

- Nếu là ion âm (anion) sẽ có nhiều electron hơn nguyên tử và bán kính 
của ion âm lớn hơn bán kính nguyên tử. 

Trả lời : Đáp án D. 

6.2. A-b 
B-a 

c-d 

D-c 

6.3. Hướng dẫn. Có thể phân biệt các khí này bằng trình tự những thí nghiệm : 

- Dùng dung dịch Ca(OH ) 2 để nhận ra khí cacbonic. 

- Dùng dung dịch chứa hỗn hợp KI và hồ tinh bột để nhận ra khí ozon. 

- Dùng giấy quỳ tím tẩm nước để nhận ra khí hiđro clorua. 

- Khí còn lại là oxi được nhận ra bằng than hồng. 

6.4. PTHH của phản ứng điều chế khí oxi : 

2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (1) 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 T (2) 

a) Nếu các chất có cùng khối lượng : 

Theo (1) : 316 g KMn0 4 điều chế được 1 mol 0 2 . 

Theo (2) : 245 g KC10 3 điều chế được 3 mol 0 2 . 


111 



Vậy 316 g KC10 3 điều chế được : * 3,87(mol)0 2 . 

Kết luận : Nếu dùng cùng một khối lượng thì thể tích khí oxi thu được từ 
KCIO 3 nhiều hơn 3,87 lần so với KMn0 4 . 
b) Nếu các chất có cùng số mol : 

Theo (1) : 2 mol KMn0 4 điều chế được 1 mol khí 0 2 . 

Theo (2) : 2 mol KCIO 3 điều chế được 3 mol khí 0 2 . 

Kết luận : Nếu dùng cùng số mol thì thể tích khí oxi thu được từ KCIO 3 
nhiều hơn 3 lần so với KMn0 4 . 

6.5. Ta có bảng sau khi điền : 


Điểu Dung dịch sản phẩm Sản phẩm 

chế diện phân ở cực dương ở cực âm 

Khí oxi H 2 0 pha thêm H 2 S0 4 Khí oxi Khí hiđro 













b) Thể tích khí oxi thu được ở các thời điểm : 

- 25 giây : Khoảng 40 cm 3 . 

- 45 giây : Khoảng 83 cm 3 . 

c) Phản ứng kết thúc ở thời điểm 60 giây và thể tích khí oxi thu được là 
90 cm 3 . 

6.7. Đáp án B. 

6 .8. Hướng dẫn. Xem các bài học trong SGK. 

6.9. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí : 

M = 18.2 = 36 (g) 

Đặt X và y là số mol 0 3 và 0 2 có trong 1 mol hỗn hợp khí, ta có phương 


trình đại số : 


48x 4 - 32y 
X 4- y 


= 36 


Giải phương trình, ta có y = 3x. Biết rằng tỉ lệ phần trăm về số mol khí 
cũng là tỉ lệ về thể tích : Thể tích khí oxi gấp 3 lần thể tích khí ozon. 
Thành phần của hỗn hợp khí là 25% ozon và 75% oxi. 

6.10. a) Đáp sô': Hỗn hợp khí A : 60% 0 2 và 40% 0 3 . 

Hỗn hợp khí B : 80% H 2 và 20% co. 
b) PTHH của các phản ứng : 

2CO 4- 0 2 -> 2C0 2 (1) 

3CO 4- 0 3 -> 3C0 2 (2) 

Trong 1 mol hỗn hợp khí A có 0,6 mol 0 2 và 0,4 mol 0 3 . 

Theo (1) : 0,6 mol 0 2 đốt cháy được 1,2 mol co. 

Theo (2) : 0,4 mol 0 3 đốt cháy được 1,2 mol co. 

Kết luận : 1 mol hỗn hợp khí A đốt cháy được 2,4 moỉ khí co. 


8.BT HOAIO.C - A 


113 



Bài 30 


LƯU HUỲNH 

6.11. Đáp án c. 

6.12. Hướng dẫn. Căn cứ vào hiệu độ âm điện của các nguyên tô' để xác định 
loại liên kết hoá học. 

Trả lời : Đáp án A. 

6.13. Hướng dẫn. Có nhiều phương pháp tách s ra khỏi hỗn hợp bột s và bột Fe. 
Sau đây là một thí dụ : 

Khuấy hỗn hợp bột s và Fe trong dung dịch HC1 hoặc dung dịch H 2 S0 4 
loãng, dư cho đến khi không còn bọt khí thoát ra. Lọc hỗn hợp sau phản 
ứng và rửa sạch, được bột lưu huỳnh. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. 

6.14. Hướng dẫn. 

a) Zn + s — » ZnS 

b) Zn : Chất khử hay chất bị oxi hoá. 
s : Chất oxi hoá hay chất bị khử. 

c) Zn dư, khối lượng là 2 g. 

6.15. Các PTHH : 


Fe + s — » FeS (1) 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S (2) 

Fe (dư) + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 (3) 

HC1 (dư) + NaOH -> NaCl + H 2 0 (4) 

a) Thành phần của hỗn hợp khí A : 


Theo (1) : 0,05 mol Fe tác dụng với 0,05 mol s, sinh ra 0,05 mol FeS. 
Theo (2) : 0,05 mol FeS tác dụng với 0,10 mol HC1, sinh ra 0,05 mol H 2 S. 
Theo (3) : 0,05 mol Fe dư tác dụng với 0,10 mol HC1, sinh ra 0,05 mol H 2 . 

Kết luận : Hỗn hợp khí A có thành phần phần trăm theo thể tích : 

50% khí H 2 S và 50% khí H 2 . 


114 


8.BT HÓA10.C - B 



b) Nồng độ mol của dung dịch HC1 : 

Tổng số mol HC1 tham gia các phản ứng (2), (3), (4) : 

0,1 + 0,1 + 0,0125 = 0,2125 (mol) 
0.2125 

Nồng độ moi của dung dịch HC1 : 0 g — = 0,425 (mol/1). 


Bài 32 _ 

HIĐRO SUNFUA - Lưu HUỲNH ĐIOXIT 
LƯU HUỲNH TRIOXIT 


6.16. Đáp án D. 

6.17. Đáp án D. 

6.18. Hướng dẫn. Sau khi cân bằng, ta có PTHH : 

+4 0 -1+6 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2 HBr + H 2 S0 4 

Chất oxi hoá là Br 2 có hệ số là 1, chất khử là S0 2 có hệ số là 1. 
Trả lời : Đáp án B. 

6.19. Khi tham gia các phản ứng hoá học : 

- s có thể là chất oxi hoá, có thể là chất khử : 

t° 

Là chất oxi hoá : 2AI + 3S —> A1 2 S 3 

t° 

Là chất khử : s + 0 2 —> S0 2 

- H 2 S chỉ thể hiện là chất khử : 

2H 2 S + 30 2 i 2H 2 0 + 2S0 2 t 

- S0 2 có thể là chất oxi hoá, có thể là chất khử : 

1 ° 

Là chất oxi hoá ; S0 2 + 2H 2 S —> 3S + 2H 2 0 

Là chất khử : S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 —> 2HBr + H 2 S0 4 


115 



6.20. Có thể phân biệt các dung dịch như sau : 

- Nhận ra dung dịch Na 2 S0 3 bằng dung dịch H 2 S0 4 , khí thoát ra làm mất 
màu dung dịch brom : 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 t 
S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 

- Nhận ra dung dịch Na 2 C0 3 bằng dung dịch H 7 S0 4 , khí thoát ra làm đục 
nước vôi trong : 

Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + C0 2 t 
C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

- Nhận ra dung dịch Na 2 S0 4 bàng dung dịch BaClọ, kết tủa trắng sinh ra 
không tan trong axit : 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 

6.21. a) Nhận xét : 

- Khí hidro được giải phóng ở thí nghiệm 1 nhiều, nhanh hơn ở thí 

nghiệm 3. Vì diện tích tiếp xúc của Zn với H 7 S0 4 ở thí nghiệm 1 lớn hơn, 

trong khi đó nhiệt độ của dung dịch axit là như nhau. 

- Khí hiđro dưọc giải phóng ỏ' thí nghiệm 3 nhiều, nhanh hơn ở thí 

nghiệm 2. Vì nhiệt độ của dung dịch H 2 S0 4 ở thí nghiệm 3 cao hon, trong 

khi đó diện tích tiếp xúc giữa Zn và axit là như nhau. 

b) Đổ thị biểu diễn các phản ứng : 

- Đường cong c biểu diễn cho thí nghiệm 1, phản ứng xảy ra nhanh nhất. 

- Đường cong b biểu diễn cho thí nghiệm 3, phản ứng xảy ra nhanh 
trung bình. 

- Đường cong a biểu diễn cho thí nghiệm 2, phản ứng xảy ra chậm nhất. 

c) Thể tích khí hiđro : 

Sau các thí nghiệm, kẽm còn dư. Như vậy, thể tích khí hiđro được sinh ra 
phụ thuộc vào lượng H 2 S0 4 tham gia phản ứng : 

_ 2.50 _ 

nĨI = n H cn. = - —— = 0,1 (mol) 
h 2 h 2 so 4 1000 


116 



Thể tích khí hiđro ở điều kiện phòng là : 

V H2 = 24.0,1 = 2,4 (lít) hoậc 2400 cm 3 

Ta ghi số 2400 cm 3 trên trục y, nơi giao điểm giữa trục y và đường ngang 
của 3 đường cong kéo dài (nét chấm trên đồ thị). 

6.22. a) PTHH : FeS + 2HC1 -> FeCI 2 + H 2 st 

b) Đồ thị biểu diễn khí H 2 S sinh ra : 



c) Căn cứ vào đồ thị, ta biết : 

- Thể tích khí H 2 S thu được ở thời điểm 50 giây khoảng 58 cm 3 . 

- Trong khoảng 20 giây đầu, phản ứng xảy ra nhanh nhất (đường cong có 
độ dốc lớn nhất). Khoảng thời gian 20 giây từ giây thứ 120 đến 140, phản 
ứng'xảy ra chậm chất (đường cong,có dộ dốc nhỏ nhất). 

- Phản ứng kết thúc ở giây thứ 140. 

d) Nếu thay dung dịch HC1 có nồng độ cao hơn thì đường cong sẽ có độ 
dốc lớn hơn, phản ứng sẽ kết thúc nhanh hơn, nhưng thể tích khí H 2 S thu 
được là không đổi. Trên đồ thị, đường cong này được biểu diễn bằng 
đường đứt nét. 


117 





6.23. Hướng dẫn. Các phản ứng điều chế sơ 2 : 

- H 2 S0 4 đặc tác dụng với Cu. 

- H 2 S0 4 đặc nóng tác dụng với s. 

- Đốt cháy s trong oxi hoặc trong không khí. 

- Đốt cháy H 2 S trong oxi hoặc trong không khí. 

- Dung dịch H 2 SƠ 4 loãng tác dụng với Na 2 SƠ 3 ở trạng thái rắn hoặc 
dung dịch. 

Viết tất cả các PTHH của các phản ứng. 

6.24*. a) Công thức phân tử của hợp chất A : 

- Số mol các sản phẩm của phản ứng : 

n S o 2 = 0 ,l mol ; n Hi0 = 0,1 mol. 

- Khối lượng của hiđro có trong 0,1 mol H 2 0 (2 g.0,1 = 0,2 g) và khối 
lượng của lưu huỳnh có trong 0,1 mol S0 2 (32 g.0,1 = 3.2 g) đúng bàng 
khối lượng của hợp chất A đem đốt (3,4 g). 

Vậy thành phần của hợp chất A chỉ có 2 nguyên tố là H và s. 

- Tỉ lệ giữa số mol nguyên tử H và số mol nguyên tử s là : 

n H :n s = 0 , 1.2 : 0,1 = 2:1 

Công thức phân tử của hợp chất A là : H 2 S. 

b) PTHH của phản ứng đốt cháy H 2 S : 

2H 2 S + 3ơ 2 -> 2S0 2 + 2H 2 ơ 

c) Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch : 

- Biết sô' mol NaOH (0,3 mol) nhiêu hơn 2 lần số mol S0 2 (0,1 mol), vậy 
sản phẩm là muối Na 2 S0 3 . Ta có PTHH : 

Sơ 2 + 2NaOH -> Na 2 SƠ 3 + H 2 Ơ 

- Khối lượng của dung dịch sau phản ứng : 

m dd = 146,6 + 3,4 = 150 (g) 


118 



- Khối lượng các chất có trong dung dịch sau phản ứng : 

m Na 2 so 3 = 126.0,1 = 12,6 (g) Na 2 S0 3 

m NaOHdư= 40.(0,3 - 0,2) = 4 (g) NaOH 

- Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng : 

C%, 2 so 3 =^. 100 %= 8,4% 

C%N,OHd„ =T5Õ 100 * “ 2 ' 67% 


Bài 33 

AXIT SƯNFƯRIC - MUỐI SƯNFAT 

6.25. Đáp án c. 

6.26. Đáp án D. 

6.27. Hướng dẫn. Số electron của chất bằng tổng số electron của các nguyên tử 
tạo nên chất. Nếu là ion âm (anion) ta phải cộng thêm số electron bằng số 
điện tích của ion đó. 

Trả lời : Đáp án D. 

6.28. A-c;B-e;C-b;D-a 

6.29. Đáp án D. 

6.30*. Hướng dẫn. Sau khi cân bằng, ta có PTHH : 

6H 2 S0 4(đặc>nóng) + 2Fe -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 + 3S0 2 
Trong số 6 phân tử H 2 S0 4 tham gia phản ứng có 3 phân tử bị khử tạo 
thành 3 phân tử S0 2 và 3 phân tử H 2 S0 4 tạo ra một phân tử Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Trả lời : Đáp án D. 

6.31. Đáp án c. 

119 



6.32. Hướng dẫn. 

- Dùng quỳ tím để phân thành hai nhóm chất : 

• Nhóm 1 : HC1, H 2 S0 4 . 

• Nhóm 2 : NaCl, Na 2 S0 4 . 

- Thuốc thử được chọn thêm có thể là dung dịch BaCl 2 để phân biệt từng 
chất có trong mỗi nhóm chất : 

• Chất nào ở nhóm 1 tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl 2 , chất đó là 
H 2 S0 4 . Chất còn lại là HC1. 

• Chất nào ở nhóm 2 tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl 2 , chất đó là 
NaoS0 4 . Chất còn lại là NaCI. 

Viết PTHH của các phản ứng. 

6.33. Hướng dẫn. 

a) S0 2 . Viết PTHH của S0 2 với H 2 S và 0 2 . 

b) HC1. Viết PTHH của HC1 với kim loại và với Mn0 2 . 

c) CuBr 2 . Viết PTHH của dung dịch CuBr 2 với Fe và CuBr 2 với Cl 2 (phản 
ứng với Fe, CuBr 2 là chất oxi hoá ; phản ứng với Cl 2 , CuBr 2 là chất khử). 

d) s. Viết PTHH của s với kim loại và s với oxi. 

6.34. Hướng dẫn. 

a) Mg + dung dịch H 2 S0 4 loãng sinh ra khí hiđro. Viết PTHH. 

b) Cu + H 2 S0 4 đặc sinh ra khí S0 2 . Viết PTHH. 

c) Na 2 C0 3 + dung dịch H 2 S0 4 loãng, sinh ra khí C0 2 . Viết PTHH. 

6.35. Hướng dẫn. 

a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng có tính chất chung của axit. Các thí nghiệm 
chứng minh : 

Thí nghiệm 1. Fe + H 2 S0 4 
Thí nghiệm 2. ZnO + H 2 S0 4 


120 



Thí nghiệm 3. Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 

Thí nghiệm 4. NaOH + H 2 S0 4 (dùng giấy quỳ tím chứng minh có phản 
ứng hoá học xảy ra). 

b) Các thí nghiệm chứng minh H 2 S0 4 có tính chất hoá học đặc trưng : 

Thí nghiệm 5. Cu + H 2 S0 4(đặc) - Tính oxi hoá mạnh. 

Thí nghiệm 6 . C l 2 H 22 0| I + H 2 S0 4(đăc) - Tính háo nước và tính oxi hoá. 

6.36. Viết các PTHH : 

H 2 S0 4 + Cu0--> CuS0 4 + H 2 0 (1) 

2H 2 S0 4 + Cu -> CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 (2) 

Theo (1) : Muốn điều chế được 1 mol CuS0 4 , cần 1 mol H 2 S0 4 . 

Theo (2) : Muốn điều chế được 1 mol CuS0 4 , cần 2 mol H 2 S0 4 . 

Kết luận : Phương pháp thứ nhất tiết kiệm được một nửá lượng axit suníuric. 

6.37. Hướng dẫn. 

a) Khí C0 2 , khẳng định bằng dung dịch Ca(OH) 2 . 

b) Khí Cl 2 , khí clo ẩm có tính tẩy màu. 

c) Khí H 2 , cháy trong không khí kèm theo tiếng nổ nhỏ. 

d) Khí S0 2 , khí này làm mất màu dung dịch KMn0 4 . 

e) Khí 0 2 , khí này làm than hồng bùng cháy. 

Viết các PTHH của các phản ứng. 

6.38. Các PTHH cho những biến đổi : 

1) Đốt khí H ? s trong oxi hoặc không khí dư : 

2H 2 S + 30 2 4 2H 2 0 + 2S0 2 

2) Dùng Br 2 oxi hoá khí S0 2 : 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 


9 BT HỐA10.C - A 


121 



3) Dùng Cu khử H 2 S0 4 đặc : 

2H 2 S0 4 + Cu 4 CuSƠ 4 + 2H 2 Ơ + sơ 2 

4) Dùng khí oxi để oxi hoá S0 2 với xúc tác v 2 0 5 : 

2S0 2 + 0 2 ^ 2 SO 3 

v 2 o 5 


5) Cho Sơ 3 tác dụng với H 2 0 : 

so 3 + h 2 o -> h 2 so 4 

6 ) Đốt lưu huỳnh trong oxi hoặc trong không khí: 

s + o 2 -> so 2 

7) Dùng H 2 S khử S0 2 : 

2H 2 S + Sơ 2 4 3S + 2H 2 ơ 


6.39. Một lít H 2 S0 4 đặc có khối lượng là : 

1,83.1000= 1830 (g) 


Khối lượng H 2 0 có trong 1 lít H 2 S0 4 đặc là : 


1830.6,4 

100 


117,12 (g) 


Khối lượng H 2 S0 4 tinh khiết có trong 1 lít là : 

1830- 117,12= 1712,88 (g) 

Số mol H 2 S0 4 có trong 1 lít axit sunfuric đặc : 

1712,88 

n H 2 so 4 = 9 g = 17 - 48 ( moỉ ) 

6.40. a) PTHH : 2KC1 + H 2 S0 4(đ ạ c) K 2 SƠ 4 + 2HClt 

b) Khối lượng muối trong hỗn hợp : 

Đặt X và y là số mol KC1 và K 2 S0 4 trong hỗn hợp. Ta có : 
74,5x + 174y = 1,143 


(l) 


122 


9 BT HỐA10.C - B 



Khối lượng K 2 S0 4 sau phản ứng bao gồm khối lượng K 2 S0 4 vốn có 
trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng K 2 S0 4 sinh ra sau phản ứng 
(m = 174.0,5x = 87x). Ta có : 

87x + 174y = 1,218 (2) 

Giải hệ phương trình (1) và (2), được X = 0,006 ; y = 0,004. 

Khối lượng KC1 là : 74,5.0,006 = 0,447 (g). 

Khối lượng K 2 S0 4 là : 1,143 - 0,447 = 0,696 (g). 

6.41. a) Các PTHH : 

Mg + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 T (1) 

2A1 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 t (2) 

b) Khối lượng kim loại trong hỗn hợp : 

- Số mol H 2 sinh ra ở (1) và (2) : n H2 = 2^4 = ( m °l)- 

- Đặt X và y là số mol Mg và AI có trong hỗn hợp. Từ (1) và (2) ta có hệ 
phương trình đại sô': 

Ị 24x + 27y = 7,8 
1 X + l,5y = 0,4 

Giải hệ phương trình, ta được X = 0,1 và y = 0,2. 

Khối lượng các kim loại : 

m Mg = 24.0,1 = 2,4 (g) 
m A | = 27.0,2 = 5,4 (g) 

c) Thể tích dung dịch H 2 S0 4 tham gia phản ứng : 

- Số mol H 2 S0 4 tham gia (1) và (2) là : 

0,1 + 0,3 = 0,4 (mol) 

- Thể tích dung dịch H 2 S0 4 là : 

v h 2 so 4 = = 0,2 (lít) hay 200 ml 


123 



Bài 34 _ 

LUYỆN TẬP : OXI VÀ LƯU HUỲNH 


6 . 42 . Đáp án B. 

6 . 43 . Đáp án c. 

6 . 44 . Đáp án B. 

6 . 45 . Hướng dẫn. Chuyển đổi khối lượng các kim loại về lượng chất (số mol). 


Dựa vào các PTHH 

để biết sô mol H 2 sinh ra là 0,3 mol. 


Trả lời : Đáp án c. 



Các PTHH : 



2KMn0 4 

—K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

(1) 

2KCIO3 

xl)|0 > 2KC1 + 30 2 

(2) 

2KN0 3 

—2KN0 7 + 0 2 

(3) 


a) Các chất được lấy cùng khối lượng : 

Khối lượng mỗi chất là m gam, từ các PTHH (1), (2), (3) ta tính được số 

mol 0 2 sinh ra lần lượt là : mol, -7-^7 mol và mol. 

316 81,7 202 

Kết luận . Khí oxi sinh ra 0 (2) có thể tích lớn nhất, khí oxi sinh ra 0 (1) 
có thể tích nhỏ nhất. 

b) Các chất được lấy cùng số mol : 

Số mol mỗi chất là n mol, từ các PTHH (1), (2), (3) ta tính được số mol 0 2 
sinh ra lần lượt là : 0,5n, 1,5n và 0,5n. 

Kết luận : Khí oxi sinh ra 0 (2) có thể tích lớn nhất, khí oxi sinh ra 0 (1) 
và (3) là bằng nhau. 


124 



6 . 47 . Hướng dẫn. Có thể dựa vào sơ đổ phân tích sau để nhận biết. 

NaCl, Na 2 C0 3 , Na 2 S0 4 , HCI 



6 . 48 . Hướng dẫn. 

a) Các PTHH : 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 i (1) 

2NaHS0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 + 2S0 2 t (2) 

b) Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp : 

Đặt X và y là sô' mol của muối Na 2 S0 3 và NaHS0 3 trong hỗn hợp. Từ đó 
ta có hệ phương trình đại số : 

Í126x + 104y = 35,6 
1 X + y = 0,3 

Giải hệ phương trình, ta được : X = 0,2 và y = 0,1. 

Đáp số: m Na2S 0 3 = 25,2 gam, 
m NaHS0 3 = 10,4 gam. 


125 







Chương 7. Tốc ĐỘ PHAN Ứ!NG 

VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


Bài 3Ó _ 

TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

7.1. Đáp án B. 

7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong mỗi trường hợp đã cho là : 

a) Tăng nồng độ chất tham gia phản ứng (khí oxi) làm tăng tốc độ phản ứng. 

b) Giảm nồng độ chất tham gia phản ứng (khí oxi) làm giảm tốc độ phản ứng. 

c) v 2 0 5 là chất xúc tác, làm tăng tốc độ phản ứng. 

d) Giảm kích thước hạt để tăng tốc độ phản ứng. 



Từ 0 giây đến 20 giây là đoạn đổ thị dốc nhất, đó là khoảng thời gian 
phản ứng có tốc độ cao nhất. 

Ở thời điểm phản ứng kết thúc, đồ thị nằm ngang, thể tích hiđro thu được 
là cực đại 40 ml. Tại thời điểm đó axit clohiđric đã phản ứng hết. 


126 




b) Dạng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ axit HC1 theo thời gian. 



7 . 4 . a) Men rượu là một loại xúc tác sinh học. Chất xúc tác đã được sử dụng dể 
tãng tốc độ của phản ứng hoá học. 

b) Những lỗ rỗng trong viên than tổ ong làm tăng diện tích tiếp xúc giữa 
than và oxi không khí, do đó làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

c) Nén hỗn hợp khí nitơ và hiđro ở áp suất cao để tăng nồng độ của hai 
chất khí, làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

d) Dùng biện pháp tãng nhiệt độ để tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

e) Dùng phương pháp ngược dòng, anhiđrit suníuric đi từ dưới lên, axit 
suníuric 98% đi từ trên dỉnh tháp hấp thụ xuống để tăng diện tích tiếp xúc 
giữa các chất, do đó, làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

7 . 5 . a) Ở cùng một nhiệt độ, cặp chất Fe + dd HC1 0,1M có tốc dộ phản ứng xảy 
ra chậm hơn so với cặp chất Fe + dd HC1 2M, do nồng độ HC1 nhỏ hơn. 

b) Hai cạp chất AI + dd NaOH 2M ở 25 °c và AI + dd NaOH 2M ở 50 °c 
chỉ khác nhau về nhiệt độ. Cặp chất thứ hai có nhiệt độ cao hơn nên có tốc 
độ phản ứng cao hơn. 

c) Hai cặp chất Zn (hạt) + dd HC1 IM ở 25 °c và Zn (bột) + dd HC1 IM 
ở 25 °c chỉ khác nhau về kích thước hạt. Cặp chất thứ hai có kích thước hạt 
nhỏ hơn, do đó có tổng diện tích bề mặt lớn hơn và tốc độ phản ứng cao hơn. 

d) Nhiệt phân KCIO 3 và nhiệt phân hỗn hợp KCIO 3 với Mnơ 2 . 
Trường hợp thứ hai có xúc tác nên có tốc độ phản úng cao hơn. 


127 



Bài 38 


CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


7 . 6 . Đặc điểm của phản ứng hoá học này là thuận nghịch (phản ứng thuận thu 
nhiệt) và tất cả các chất tham gia và tạo thành đều là chất khí. Tuy nhiên, 
tổng số mol khí trước và sau phản ứng không thay đổi, do đó áp suất 
không ảnh hưởng gì đến sự chuyển dịch cân bằng. 

Phưong án B sai vì chỉ có một yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là 
nồng độ, còn áp suất thì không. 

Phưong án c và D sai vì yếu tố xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và 
tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau, do vậy không làm chuyển 
dịch cân bằng hoá học. 

Do đó, chọn phương án A, nhiệt độ và nồng độ là các yếu tố đều ảnh 
hưởng đến sự chuyển dịch của cân bằng hoá học trên. 

7 . 7 . Phản ứng hoá học khử sắt oxit bằng cacbon monoxit là không hoàn toàn. 

7 . 8 . a) Khi tăng nhiệt độ của bình phản ứng cân bằng hoá học của phản ứng sẽ 
chuyển dịch về phía nghịch, vì phản ứng thuận toả nhiệt. 

b) Khi tăng áp suất chung của hỗn hợp, cân bằng hoá học của phản ứng sẽ 
chuyển dịch về chiều thuận vì sau phản ứng có sự giảm thể tích. 

c) Khi tăng nồng độ khí oxi cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển 
dịch về phía thuận. 

d) Khi giảm nồng độ khí suníurơ cân bằng hoá học của phản ứng sẽ 
chuyển dịch về chiều nghịch. 

7 . 9 . Đáp án D. 

7 . 10 . a) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển sang chiều 
nghịch. Bởi vì phản ứng thuận toả nhiệt. 

b) Khi tăng áp suất chung, cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển sang 
chiều thuận. Bởi vì sau phản ứng thuận có sự giảm thể tích khí. 

c) Khi thêm khí trơ agon và giữ áp suất không đổi thì nồng độ của hai khí 
đều giảm, tuy nhiên tốc độ phản ứng thuận sẽ giảm nhanh hơn và do đó 
cân bằng hoá học của phản ứng sẽ chuyển sang chiểu nghịch. 

d) Thêm chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hoá học. 


128 



7 . 11 . Câu B đúng. 

7 . 12 . Nước clo dần dần bị mất màu theo thời gian, không bảo quản được lâu là 
do quá trình phân huỷ HCIO : 

Cl 2 (k) + H 2 0 (/) HCIO + HC1 (1) 

2HC10 7-ì 2HC1 + 0 2 T (2) 

Phản ứng (2) làm cho nồng độ HCIO giảm, cân bằng hoá học của phản 
ứng (1) chuyển dịch theo chiều thuận, clo sẽ phản ứng với nước cho đến 
hết, do đó nước clo không bền. 

7 . 13 . a) Các đặc điểm của phản ứng hoá học nung vôi : 

- Phản ứng thuận nghịch. 

- Phản ứng thuận thu nhiệt. 

- Phản ứng thuận có sản phẩm tạo thành là chất khí. 

b) Những biện pháp kĩ thuật để nâng cao hiệu suất nung vôi : 

- Chọn nhiệt độ thích hợp. 

- Tăng diện tích tiếp xúc của châ't rắn (CaC0 3 ) bằng cách đập nhỏ đá vôi 
đến kích thước thích hợp. 

- Thổi không khí nén (trong công nghiệp) hay chọn hướng gió thích hợp 
để tăng nồng độ khí oxi cung cấp cho phản ứng đốt cháy than, đồng thời 
làm giảm nồng độ khí cacbon đioxit. 

7 . 14 . - Phản ứng trên không có sự thay đổi về số mol khí trước và sau phản ứng, 
do đó áp suất không có ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. 

- Phản ứng thuận thu nhiệt, do đó tăng nhiệt độ làm cân bằng chuyển 
sang chiều thuận. 

- Tăng nồng độ các chất A và B hay giảm nồng độ c cũng làm chuyển 
dịch cân bằng sang chiều thuận. 


129 



Bài 39 __ 

LUYỆN TẬP : 

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BANG HOÁ học 


7 . 15 . a) So sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học : 


Phản ứng 

Giống nhau 

Khác nhau 

(1) 

Phản ứng 
thuận nghịch 

- Phản ứng thuận thu nhiệt. 

- Phản ứng thuận làm tăng thể tích khí. 

(2) 

Phản ứng 
thuận nghịch 

- Phản ứng thuận toả nhiệt. 

- Phản ứng thuận làm giảm thể tích. 

- Cần chất xúc tác. 


b) Các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất: 

- Đối với phản ứng (1) : Tăng nhiệt độ, tăng nồng độ của hơi nước. 

- Đối với phản ứng (2) : Nếu giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển sang chiều 
thuận, tuy nhiên ở nhiệt độ thấp tốc độ của phản ứng thấp làm cho quá 
trình sản xuất không kinh tế. Người ta chọn nhiệt độ thích hợp, dùng chất 
xúc tác v 2 0 5 và tăng áp suất chung của hệ phản ứng. 

7 . 16 . Đáp án c. 

7 . 17 . ĐỔ thị a biểu diễn sự biến đổi tốc độ phản ứng thuận theo thời gian. 

Đồ thị b biểu diễn sự biến đổi tốc độ phản ứng nghịch theo thời gian. 

Đồ thị c biểu diễn trạng thái cân bằng hoá học. 

7 . 18 . Phản ứng oxi hoá than dá hay paraíin (dầu, mỡ lau máy) ở nhiệt độ thường 
mặc dù diễn ra rất chậm, nhưng là phản ứng hoá học toả nhiệt. Nhiệt toả ra 


130 




tích tụ lại làm tăng nhiệt độ của đống than (giẻ lau máy) đến điểm cháy, 
gây hoả hoạn rất nguy hiểm. 

7 . 19 . Đáp án c. 

7 . 20 . Đáp án D. 

Giải thích : Đối với đám cháy thông thường (chất cháy không phải xăng, 
dầu hay các kim loại...) có thể dùng một trong cả ba cách để dập tắt. 

Chăn ướt ngăn khí oxi tiếp xúc với chất cháy đồng thời hạ thấp nhiệt độ 
xuống dưới điểm cháy. 

Nước ngăn khí oxi tiếp xúc với chất cháy đồng thời hạ thấp nhiệt độ 
xuống dưới điểm cháy. 

Cát ngăn khí oxi tiếp xúc với chất cháy. 

7 . 21 . Hai lí do chính : 

- Trong lòng biển và đại dương tổn tại cân bằng hoá học : 

CaC0 3 + H 2 0 + C0 2 ;=± Ca(HC0 3 ) 2 
Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, khi nồng độ cacbon đioxit tăng thì 
cân bằng hoá học chuyển theo chiều thuận, do đó làm giảm nồng dộ của 
cacbon đioxit. 

-Sự quang hợp của cây xanh trên lục địa và của tảo ở biển và các đại 
dương : 

6C0 2 + 6H 2 0 ^4™°” > C 6 H 12 0 6 + 60 2 

Dù cho có những quá trình tự điều tiết, khống chế sự tăng cacbon đioxit, 
nhưng con người đang thải lượng cacbon đioxit ngày càng nhiều hơn, vượt 
quá khả năng tự điều chỉnh của thiên nhiên. 

7 . 22 . Để tãng tốc độ của phản ứng oxi hoá Fe 2+ , người ta sử dụng giàn mưa. 
Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích 
tăng diện tích tiếp xúc của nước với oxi không khí. 

7 . 23 . Nam Cực là nơi lạnh nhất Trái Đất. Nhiệt độ ở vùng này có thê xuống 
hàng chục độ dưới không. Ở nhiệt độ đó, các phản ứng hoá học phân huỷ 


131 



thức ãn hầu như không xảy ra. Điều này giải thích vì sao đã qua hàng trãm 
năm, nhưng các thức ãn trong những đồ hộp đó vẫn trong tình trạng tốt, có 
thể ăn được. Để giảm tốc độ phản ứng phân huỷ thức ăn, người ta bảo 
quản thực phẩm bằng cách ướp đá. 

7 . 24 . Máy khuấy là một thiết bị cho phép tăng tốc độ khuếch tán của các chất 
tham gia phản ứng, do đó tăng khả năng tiếp xúc của các chất và tăng tốc 
độ phản ứng hoá học. Người ta thường dùng máy khuấy trong trường hợp 
phản ứng giữa các chất lỏng khác nhau, hay phản ứng giữa chất lỏng và 
chất rắn. 

7 . 25 . Trước hết cần biết rõ đặc điểm của phản ứng hoá học : 

+ Phản ứng một chiều hay thuận nghịch ? 

+ Phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt ? 

+ Phản ứng có sự tăng thể tích khí hay giảm thể tích khí ? 

+ Phản ứng cần chất xúc tác hay không ? 

rf . 

Căn cứ vào đặc điểm của phản ứng để tác động theo hướng tăng tốc độ 
phản ứng, chuyển dịch cân bằng theo chiều có lợi nhâ't. 


132 




MỤC LỤC 

Trang 

Phần một. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Chương 1. NGUYÊN TỬ 

Bài 1 . Thành phẩn nguyên tử 3 

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị 4 

Bài 3. Luyện tập : Thành phần nguyên tử 7 

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử 8 

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử 9 

Bài 6. Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử 11 

Chương 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 13 

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử 

của các nguyên tố hoá học 14 

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. 

Định luật tuần hoàn 16 

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuấn hoàn các nguyên tố hoá học 18 

Bài 11. Luyện tập : 

Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 

nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học 19 

Chương 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion 21 

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị 23 

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử 25 

Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá 25 

Bài 16. Luyện tập : Liên kết hoá học 26 

Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử 28 

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 30 

Bài 19. Luyện tập : Phản ứng oxi hoá - khử 32 


133 



Chương 5. NHÓM HALOGEN 

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen 35 

Bài 22. Clo 36 

Bài 23. Hỉđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua 37 

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 39 

Bài 25. Flo - Brom - Iot 40 

Bài 26. Luyện tập : Nhóm halogen 42 

Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH 

Bài 29. Oxi - Ozon 44 

Bài 30. LƯU huỳnh 46 

Bài 32. Hiđro suníua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit 47 

Bài 33. Axit sunturic - Muối suníat 50 

Bài 34. Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh 54 

Chương 7. Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học 56 

Bài 38. Cân bằng hoá học 58 

Bài 39. Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 60 

Phần hai. HƯỚNG DAN - BÀI GlẢl - ĐÁP ÁN 

Chương ỉ. NGUYÊN TỬ 

Bài 1 . Thành phần nguyên tử 63 

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị 64 

Bài 3. Luyện tập : Thành phần nguyên tử 67 

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử 69 

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử 70 

Bài 6. Luyện tập : cấu tạo vỏ nguyên tử 72 

Chương 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẤN HOÀN 

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 75 

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử 

của các nguyên tố hoá học 76 


134 



Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. 

Định luật tuần hoàn 78 

Bài 10. Ỷ nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học 80 

Bài 11. Luyện tập : 

Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 

nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học 82 

Chương 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion 83 

Bài 13. Liên kết cộng hoá trị 87 

Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử 91 

Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá 92 

Bài 16. Luyện tập : Liên kết hoá học 93 

Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử 96 

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 98 

Bài 19. Luyện tập : Phản ứng oxi hoá - khử 98 . 

Chương 5. NHÓM HALOGEN 

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen 100 

Bài 22. Clo 101 

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua 102 

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 104 

Bài 25. Flo - Brom - Iot 105 

Bài 26. Luyện tập : Nhóm halogen 107 

Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH 

Bài 29. Oxi - Ozon 111 

Bài 30. Lưu huỳnh 114 

Bài 32. Hiđro suníua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit 115 

Bài 33. Axit suníuric - Muối suníat 119 

Bài 34. Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh 124 

Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học 126 

Bài 38. Cân bằng hoá học 128 

Bài 39. Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 130 

135 



Chịu trách nhiệm xuất bấn 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lấn đáu : 
Bién tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa và vẽ hình : 

Sứa bản in : 
Chê bản : 


NGUYỄN THANH GIANG - PHÙNG PHƯƠNG LIÊN 

HOÀNG KIỀU TRANG 

HOÀNG ANH TUẤN 

PHAN HƯƠNG 

HOÀNG KIỀU TRANG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SGD 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

Mã số: CB008T1 

In 40.000 cuốn, (ST) khổ 17 X 24 cm 
In tại Công ty CP In Thái Nguyên. 

Số in: 06 số xuất bản: 01-2011/CXB/817-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2011. 


136 



■UI 



HUÁN CHUÔNG HÓ CHÍ MINH 


VƯƠNG MIẺN KIM CƯƠNG 
CHẤT LƯỢNG ouóc TỂ 



SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 


1. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 

3. BÀI TẬP VẬT LÍ 10 

4. BÀI TẬP HOẤ HỌC 10 

5. BÀI TẬP NGỮ VÂN 10 (tập một, tập hai) 


6. BÀI TẬP TIN HỌC 10 

7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 

8. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 10 

9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 
. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 
. BÀI TẬP HỈNH HỌC 10 
• BÀI TẬP VẬT LÍ 10 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


Bạn đọc có thể mua sách tại : 

• Các Công tỵ Sách - Thiết bị trường học ờ các địa phương. 

• Công ty CP Đằu tư và Phát triền Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 

• Công ty CP Đầu tu và Phát triền Giáo dục Đà Nằng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nằng. 

hoặc cac cùa hàng sách cùa Nhá xuất bàn Giáo dục Việt Nam : 


-Tại TP. Hả Nội : 187 Giang Vò ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiền ; 

25 Hàn Thuyên : 32E Kim Mã ; 

14/3 Nguyền Khánh Toàn ; 67B Cưa Bắc. 

- Tại TP. Đà Nằng : 78 Pasteur; 247 Hải Phòng. 

-Tại TP. Hồ Chí Minh : 104 Mai Thị Lựu : 2AĐinh Tiên Hoàng, Quận 1 ; 

240 Trần Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 

- Tại TP. Cần Tho : 5/5 Đường 30/4. 

-Tại Website bán sách trực tuyên : www.sach24.vn 


934994 


023573 


NVebsite: www.nxbgd.vn 



Giá: 7.400đ 


































